TS. PHƯƠNG KỲ SƠN: 


PHƯƠNG PHÁP 
NGHIEN (Úú KHO§ HỌC 





S] NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


TS. PHƯƠNG KỲ SƠN 


PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN Cứu KH0á HỌC 





NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIÁ 
Hà Nội - 2001 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đất nước ta cùng với nhân loại vừa bước sang thế kỷ XXI, 
thế kỹ sẽ có những bước tiến nhảy vọt về khoa học và công 
nghệ, kinh tế tri thức sẽ có vai trò nổi bật trong quá trình 
phát triển lực lượng sản xuất của loài người. Điều này đặt ra 
cho các nhà khoa học, sinh viên - đội ngũ kế cận của trí thức 
Việt Nam những nhiệm vụ hết sức vẻ vang và nặng nề. Việc 
tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm góp sức vào 
sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu 
quan trọng và bức thiết. 

Để cung cấp cho bạn đọc, trước hết là những người làm 
công tác nghiên cứu khoa học, sinh viên có tài liệu nghiên 
cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quôc gia xuất bản Giáo 
trình Phương pháp nghiên cứu khoa học của TS. Phương 
Kỳ Sơn, Chủ nhiệm bộ môn Triết học Trường Đại học Thương 
mại. 

Giáo trình cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa 
học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, 
phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa hợc. Ngoài 


5 


những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, 
quy trình, quy định, cũng như những thao tác cụ thể cho một 
luận văn, luận án khoa học. 

Trong cuốn giáo trình này, tác giả đã tham khảo tài liệu 
nghiên cứu của các đồng nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học. Do đó, nhiều ý tưởng và kết quả nghiên cứu đã 
được tác giả tiếp thu và kế thừa trong cuốn giáo trình này. 

Đây chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu, mặc dù đã cố 
nhiều cố gắng, song cuốn Giáo trình khó tránh khỏi những 
thiếu sót, Nhà xuất bản và tác giả mong nhận được sự góp ý 
xây dựng của bạn đọc. 


Xin trần trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc, 


Tháng 3 năm 2001 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


LỜI MỞ ĐẦU 


Thế kỷ XX đã để lại cho loài người nhiều dấu ấn, nhưng 
sâu đậm nhất chính là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và 
công nghệ. Nó là động lực chủ yếu để tạo ra giá trị vật chất 
tăng gấp bội, lớn hơn toàn bộ giá trị của các thiên niên kỷ 
trước cộng lại. Điều đó nói rằng khoa hoc và công nghệ sẽ 
chiễm vị trí ngày càng cao trong tương lai. Do đó, muốn 
tránh không bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên 
thế giới, để hội nhập toàn cầu, Việt Nam phải tập trung phát 
triển mạnh khoa bọc và công nghệ. Đảng ta đã xác định cùng 
với phát triển giáo đục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
phải là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong lĩnh vực này, 
nghiên cứu khoa học có vị trí quan trọng, tiên quyết, hàng 
đầu. 

Ổ nước ta hiện nay, nghiên cứu khoa học đang trở thành 
phong trào sâu rộng, nhất là trong các trường đại học. Ỏ đây, 
việc học tập nghiên cứu tuy đã có nhiều tài liệu của các nhà 
khoa học, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chính vì 
thế, một mặt xuất phát từ đối tượng và mục tiêu đào tạo; mặt 


khác, dựa trên cd sở kế thừa chọn lọc các tài liệu hiện 


7 


hành,chúng tôi biên soạn Giáo trình Phương phúp nghiền 
cứu khoa học. 

Đây là một lĩnh vực khó và phức tạp, dù đã được sự quan 
tâm giúp đỡ của nhiều nhà khoa học và tác giả đã hết sức số 
gắng, nhưng Giáo trình sẽ không tránh khối những thiếu sót 

,nhất định.Chúng tôi mong muốn sự cảm thông và đóng góp 
của độc giả. 


Ximm chân thành cẩm ơn, 


TS. PHƯƠNG KY SƠN 


CHƯƠNG ] 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VẼ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 


I- KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Khoa học và cách mạng khoa học 

da. Khoa học 

Thuật ngữ "khoa học" xuất hiện từ rất sớm. nó phân 
ánh một hình thức hoạt động sáng tạo đặc biệt, chiếm 
vị trí hêt sức quan trọng trong đời sống xã hội. Hiện nay 
có nhiều định nghĩa khác nhau về khoa học: 

- Khoa học là một hệ thống tri thức tích luỹ trong 
quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh. phân 
ánh quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng 
như của hoạt động tình thần của con người, giúp có khả 
năng cải tạo thế giới hiện thực'. 

- Khoa học (Selence) là hệ thống tri thức gồm 
những quy luật về tự nhiên, xã hội và tư duy, được tích 
luỹ trong quá trình nhận thức trên cơ sở thực tiễn, được 


1. Uỷ ban Khoa học xã hội - Viện ngôn ngữ học: Từ điển 
tiếng Việt, Nxb.Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988, tr.526, 


thể hiện bằng những khái niệm, phán đoán, học thuyết. 

Như vậy, bản chất của khoa học là hệ thống trì 
thức mang tính quy luật. Vai trò, nhiệm vụ của nó bao 
gồm cả hai chức năng nhận thức và cãi tạo thế giới. 

Cũng có quan niệm nhân mạnh mặt cơ cấu - chức 
nàng của khoa học, cũng có thể xem xét nó như là một 
hình thái ý thức xã hội, và cũng còn quan điểm khác 
' chú trọng tới những yếu tố sản xuất của nó. Chẳng hạn; 
cho khoa học là lĩnh vực nghiên cứu nhằm mục đích 
sản xuất ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội và 
tư duy. Nó còn bao gồm tất ca những yếu tố của sự sản 
xuất này, đó là những nhà khoa học với những trì thức 
và năng lực, trình độ, kinh nghiệm của họ; sự phân 
công và hợp tác lao động khoa học; những cơ quan khoa 
học; những trang bị thực nghiệm và thí nghiệm; những 
phương pháp nghiên cứu khoa học; hệ thống khái niệm 
và phạm trù, hệ thống thông tin khoa học cũng như 
toàn bộ những tri thức hiện có với tư cách là tiền đề 
hoặc là kết quả của sản xuất khoa học. Tuy nhiên, để 
hiểu cặn kẽ về khoa học, theo chúng tôi nên hiểu theo 
những nội dung sau đây: 

- Khoa học là một hình thái ý thức xử hội. 

Như các hình thái ý thức xã hội khác, sự hình 
thành, phát triển của khoa học được quy định chủ yếu 
và trước hết. bởi các yếu tố của tồn tại xã bội. Ngược lại, 
khoa học có sự tác động mạnh mẽ trở lại đối với đời 
sống kinh tế- xã hội và tồn tại xã hội nói chung. 


10 


Sự tác động của khoa học đối với các yếu tố hợp 
thành tồn tại xã hội rất phong phú, đa dạng. có thể là 
trực tiếp hoặc có thể là gián tiếp. Nhưng dù là trực tiếp 
hay gián tiếp, khoa học đều có ảnh hưởng rất lớn đối với 
đời sống con người. 

Là một hình thái ý thức xã hội, khoa học có quan 
hệ biện chứng với tồn tại xã hội và với các hình thái 
ý thức xã hội khác. Tuy nhiên, điều khác nhau cần 
bản là ở chỗ: trong các bình thái ý thức xã hội khác, 
nhận thức lý tính về sự tồn tại xã hội và về thế giới 
nói chung được sắp xếp một cách có hệ thống chỉ là 
mục đích thứ yếu, thì trong khoa học điều đó lại là 
mục đích chủ yếu. Khoa học đóng vai trò như là tiền 
đề, là cơ sở cho việc hình thành và phát triển các 
hình thái ý thức xã hội khác. Các bình thái ý thức 
xã hội khác lại có tác động ở những mức độ khác 
nhau đối với việc khám phá, truyền bá, ứng dụng 
các trì thức khoa học. Nhờ đó mà có tác động đến 
khoa học nói chung. 

- Khoa học là một hoạt động nghề nghiệp xã hột đặc 
thù. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động khoa 
học từ chỗ chỉ là hoạt động đơn lẻ, mang tính cá biệt 
của một người hay một nhóm các nhà khoa học, đến chỗ 
nó ngày càng trở thành nhu cầu không thể thiếu của 
sản xuất, của hoạt động xã hội. Xã hội càng phát triển, 
thì ngày càng có đông đảo đội ngũ những người Ìao 


11 


động khoa học. Việc đào tạo. đào tạo lại và sử dụng đội 
ngũ lao động sáng tạo hiện đang là quốc sách hàng đầu 
đối với mọi quốc gia trên thế giới. Lao động khoa học đã 
thực si trở thành một lĩnh vực của đời sống xã hội, mà 
ở đó sáng tạo ra các trì thức mới về quy luật của thế 
giới, về giải pháp, phương hướng, biện pháp tác động có 
hiệu qua vào thế giới khách quan... đã thực sự trở 
thành một nghề nghiệp xã hội đặc thù. 

Tính đặc thù trong lao động khoa học do chính 
những đặc trưng vốn có của hoạt động nghiên cứu khoa 
học quy định. Đồng thời, tính đặc thù đó cũng biểu hiện 
rất rõ trong quá trình đào tạo, sử dụng và đào tạo lại 
đội ngũ các nhà khoa học và những người hoạt động 
trong lĩnh vực này. 

- Khoa học là một hệ thống tri thức của nhân loại uề 
¿ nhiên, xã hội Đà con người, được tích Ìuÿ trong qud 
trình lịch sử. 

Trước đây, những hiểu biết ban đầu của con 
người về thế giới khách quan thường mới chỉ thu 
được các kiến thức dưới dạng kinh nghiệm, về từng 
mặt, từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật, hiện tượng. 
Trải qua lịch sử lâu dài, do nhu cầu của hoạt động 
thực tiễn, nhất là nhu cầu của sản xuất vật chất và 
sự phân công lao động xã hội, mà những kiến thức, 
kinh nghiệm đó ngày càng được tích luỹ, bổ sung, 
được nâng lên và được khái quát thành một tập hợp 
các tri thức và tập hợp đó không ngừng được bổ 


12 


sung, hoàn chỉnh, dần dần trở thành một hệ thống 
các trì thức chân thực về thế giới khách quan dưới 
dạng trừu tượng - lâgic. Tập hợp tri thức đó có quan 
hệ mật thiết với nhau và khoa học - với tư cách là 
một hệ thống chỉnh thể các tri thức của nhân loại - 
đã ra đời. Với ý nghĩa đó, khoa học trở thành sản 
phẩm của nhân loại mà mục đích, phương hướng 
phát triển của nó là do đồi sống xã hội quy định. 

Khoa học được chia thành bai lĩnh vực lớn và cơ bản 
là: khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn. Hai 
lĩnh vực này liên quan mật thiết và tác động qua lại lẫn 
nhau. Nếu xét trong mối quan hệ giữa khoa học và đời 
sống xã hội thì khoa học còn bao hàm trong nó một lĩnh 
vực cơ bản quan trọng nữa là khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ. 

Tuy nhiên, xét về mặt trình độ phát triển có thể 
hiểu: khoa học là "hệ thống trì thức về mọi loại quy luật 
của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy 
luật của tự nhiên, xã hội, tư duy"'. Hệ thống trì thức 
này được hinh thành qua sự khái quát từ những trì 
thức kinh nghiệm. 

Trì thức kinh nghiệm là những hiểu biết được 
tích luỹy một cách ngẫu nhiên trong đời sống hàng 
ngày. Nhờ trl thức kinh nghiệm, con người có được 


1. Plerre Augey: 7Tendencens actuelles de la rechorche 
sctenti]igue, UNESCO, Paris, 1961, p.17-19. 


13 


những hình dung thực tế về các sự vật, biết cách 
phản ứng trước tự nhiên, biết ứng xử trong các quan 
hệ xã hội. Trị thức kinh nghiệm ngày càng trở nên 
phong phú, chứa đựng những mặt đúng đắn, nhưng 
riêng biệt, chưa thể đi sâu vào bản chất các sự vật, 
do vậy, trì thức kinh nghiệm chỉ giúp con người phát, 
triển đến một khuôn khổ nhất định. Tuy nhiên, trì 
thức kinb nghiệm là cơ sở cho sự hình thành trì thức 
khoa học. 

Trị thức khoa học là những hiểu biết được tích luỹ 
một cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, 
là loại hoạt động được vạch sẵn theo một mục tiêu xác 
đình và được tiến hành dựa trên những phương pháp 
khoa học. Tri thức khoa học không phải là sự kế tục 
giản đơn các tri thức kinh nghiệm, mà là sự tổng kết 
những tập hợp số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc để 
khái quát hoá thành cơ sở lý thuyết về các liên hệ bản 
chất. 

Có thể lấy ví dụ về sự phân biệt trị thức kinh 
nghiệm với tri thức khoa học. Khi cảm thấy oi bức, một 
người bình thường có thể dự đoán là trời sắp mưa. Đó là 
nhờ hiểu biết kinh nghiệm. Trong khoa học, người ta 
không dừng ở đây mà phải lý giải các hiện tượng có liên 
quan bằng các luận cứ khoa học. Chẳng hạn, oi bức có 
nghĩa là độ ẩm trong không khí đã tăng lên đến một 
giới hạn nào đó. Điều này cho phép rút ra kết luận 
khoa học: sự tăng độ ẩm trong không khí đến một giới 


14 


hạn nào đó là một dấu hiệu cho biết là trời sắp mưa. Đó 
chính là hiểu biết khoa học'. 

Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các 
bộ môn khoa học, chẳng hạn như triết học, sử học, kinh 
tế học, toán học, vật lý học, hoá học, sinh học, v.v.. 

b. Các cuộc cách mạng khoa học trong lịch sử 

Cơ sở phương pháp luận để xem xét tiến trình phát 
triển của các cuộc cách mạng khoa học là lý luận nhận 
thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lânin. Từ 
trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy 
trừu tượng trở về với thực tiễn - đó là con đường biện 
chứng của quá trình nhận thức chân lý. Hơn nữa, việc 
xem xét các cuộc cách mạng khoa học trong lịch sử còn 
phải dựa trên cơ sở điều kiện kinh tế, chính trị, văn 
hoá, xã hội, Đó là những nguyên nhân sâu xa tạo ra 
vêu cầu, đồng thời quy định phương hướng, nhịp độ 
phát triển cho khoa học. Đến lượt nó, khoa học tác động 
trở lại, thúc đấy sự phát triển kinh tế và đời sống xã 
hội, làm cho xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ; 
ngoài ra, khoa học còn tìm kiếm và xác định các yêu 
cầu, phương hướng phát triển nội tại của kinh tế nói 
riêng và của xã hội nói chung. 


Việc xem xét các cuộc cách mạng khoa học trong lịch 


1. Xem: Vũ Cao Đàm: Nghiên cứu khoa học - phương 
pháp luận uà thực tiên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1999, tr,16-~18, 


15 


sử cũng cần phải thấy rõ mối quan hệ biện chứng. sự 
tác động tương hỗ giữa các ngành, các nhóm ngành 
khoa học. Mỗi một cuộc cách mạng trong khoa học 
thưởng được bắt đầu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản 
(tự nhiên và xã hội) rồi lan sang các khoa học khác và 
làm thay đối về chất xu hướng. quy mô và nhịp độ phát 
triển của các ngành khoa học - kỹ thuật và công nghệ. 
để rồi tạo ra một khuôn mẫu mới trong sự phát triển 
khoa học và công nghệ, thay thế cho khuôn mẫu cũ. 
Đến lượt nó, sự phát triển của công nghệ, của sản xuất 
và của các ngành khoa học ứng dụng, khoa học thực 
nghiệm lại đòi hỏi sự phát triển tiếp tục của khoa học 
cơ bản để rồi chuẩn bị cho một bước nhảy vọt mới tạo ra 
một khuôn mẫu mới trong sự phát triển. Với quan điểm 
đó, có thể phân ra các cuộc cách mạng khoa học trong 
lịch sử sau đây: 

- Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất (từ khoảng 
thế bý XV đến đâu thế kỷ XVI1)). 

Cuộc cách mạng này được mở đầu trong lĩnh vực vũ 
trụ học, mà đỉnh cao của nó là sự công bố thuyết nhật 
tâm của Nicôla Côpécníc vào năm 15438. Sau đó lan 
truyền sang các lĩnh vực cơ học, hoá học với nhiều công 
trình phát minh khoa học mới xuất hiện và kéo dài tới 
đầu thế kỷ XVHL 

Về bản chất, cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất 
đã chuyển nhận thức của nhân loại lên trình độ tư duy 
trừu tượng, dù còn ở mức độ thấp. 


16 


Về phương pháp, con người đã không chỉ quan sát 
mà đã tiến hành phân tích, thực nghiệm, khảo sát để 
tìm cách đi sâu vào khám phá các tầng bản chất bên 
trong của tự nhiên và của xã hội. 

- Cuộc cách mạng bhoa học lần thứ hơi (từ đầu thể 
bỷ XVIII đến cuối thế bệ XIN). 

Cuộc cách mạng này cũng được mở đầu từ lĩnh vực 
vũ trụ học, với sự xuất hiện học thuyết về nguồn gốc vũ 
trụ của BH. Căngtơ và Laplatxơ. Tiếp theo là các lĩnh vực 
vật lý học, hoá học, sinh học... cũng có nhiều phát kiến 
mới, đặc biệt, cuộc cách mạng lần này điễn ra mạnh mẽ 
trong lĩnh vực khoa học xã hội với sự xuất hiện của chủ 
nghĩa Mác. 

Về bản chất, cuộc cách mạng lần này là sự khắc 
phục những trở ngại siêu hình, duy tâm vốn thống trị 
trước đó, chuyển nhận thức của nhân loại lên tư duy 
trừu tượng ở trình độ cao - tư duy biện chứng. Điều đó 
tạo cơ sở thế giới quan và phương pháp luận cho hoạt 
động sáng tạo ở trình độ khái quát lý luận khoa học. 

Về phương pháp, nhân loại đã không đừng lại ở 
phương pháp phân tích mà còn kết hợp và phát triển 
phương pháp tổng hợp, khái quát hoá. Các khoa học xã 
hội giai đoạn này có bước phát triển về chất. Khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội đã quan hệ mật thiết với 
nhau hơn. Khoa học kỹ thuật và các khoa học ứng 
dụng, thực nghiệm đã phát triển và trở thành cầu nối 
quan trọng giữa khoa học cơ bản với sản xuất, với công 


17 


nghiệp và với hoạt động thực tiễn nói chung. 

- Cuộc cách mạng khoa học lần thứ ba (từ cuối thế 
bý XIX đến giữa thế bý XÃ). 

Cuộc cách mạng này tiếp tục phát triển nâng nhận 
thức nhân loại lên trình độ tư duy trừu tượng bậc cao 
hơn. Trước hết, nó làm sụp đổ niềm tin vào tính bất 
biến của thế giới vì mô. Trong lĩnh vực thế giới quan, đó 
là sự khắc phục quan niệm cho rằng cái toàn bộ, cái hệ 
thống phức tạp hơn cái bộ phận, cái cá biệt. Tư duy 
nhân loại giờ đây được hoàn thiện cả trên hai cấp độ: 
phân tích và tổng hợp. Các khoa học xã hội ngày càng 
có vị trí to lớn, tiếp tục được phát triển và thực sự được 
quan tâm. Hơn bao giờ hết, khoa học xã hội đã đạt tới 
trình độ đỉnh cao mới với sự tiếp tục phát triển và hoàn 
thiện chủ nghĩa Mác, trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, khát vọng hàng ngàn năm về 
một xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc, đã được thực 
hiện trên một phần của hành tình. Khoa học xã hội đã đi 
vào cuộc sống một cách mạnh mẽ hơn, trở thành động lực 
to lớn thúc đẩy sự phát triển xã hội loài người. 

- Cuộc cách mạng bhoa học lần thứ tư (từ giữa thế 
hy XX đến nay). 

Tiếp tục những thành tựu của các cuộc cách mạng 
trước, giở đây khoa học đã thật sự xâm nhập vào thực 
tiễn đời sống và trở thành một bộ phận của nền sản 
xuất vật chất và sản xuất tỉnh thần. Sự xâm nhập đó 
diễn ra nhanh hơn, với mức độ, quy mô ngày càng sâu 


18 


rộng hơn. Nét nổi bật của cuộc cách mạng khoa học lần 
này là nó tạo ra cơ sở trực tiếp cho những biến dối cách 
mạng trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, tạo ra cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật (hay cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ). 

Tính chất cách mạng trong sự phát triển khoa học 
vào nửa cuối thế ký XX không chỉ là khoa học đang trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp (dò rằng đây là nội 
dung quan trọng hơn cả của cuộc cách mạng khoa học 
này), mà còn là ở chỗ đã diễn ra sự xâm nhập, đan xen 
mạnh mế giữa các ngành và các lĩnh vực khoa học. 
Điều đó làm mạnh mẽ thêm quá trình tích hợp các 
khoa học, không những không loại trừ mà trái lại còn 
hàm chứa trong nó quá trình phân lập các khoa học. Sự 
xâm nhập, đan xen đó không chỉ diễn ra trong việc 
nhiều khoa học còng nghiên cứu một đối tượng mà còn 
cả trong việc lựa chọn, sử dụng cấc phương pháp 
nghiên cứu và cả việc triển khai kết quả nghiên cứu... 
Có thể coi sự phát triển của khoa học trong thời kỳ này 
dược tiến hành đồng thời theo hai khuynh hướng cơ 
bản: | 

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao nhận thức lý luận. 

- Khai thông con đường chuyển hoá từ tư duy trừu 
tượng trở về với thực tiễn. 


2. Công nghệ và cách mạng khoa học - công 
nghệ 


ơ. Công nghệ 
Kỹ thuật (Technie) thường được hiểu là một tập hợp 


19 


những máy móc, thiết bị, phương tiện và công cụ... được 
con người tạo ra và sử dụng để tác động vào đối tượng 
lao động, tạo ra sản phẩm phục vụ con người. 

Công nghệ (Technology) trước hết là một tập hợp trì 
thức (tương ứng, phù hợp với một tập hợp kỹ thuật nào 
đó), bao gồm những tri thức về phương pháp, kỹ năng, 
kinh nghiệm, bí quyết... được sử dụng theo một quy 
trình hợp lý tác động vào đối tượng lao động tạo ra sản 
phẩm để phục vụ con người. 

Theo nghĩa rộng, khoa học bao gồm cả kỹ thuật, 
công nghệ và trong nhiều trường hợp, người ta đã đồng 
nhất kỹ thuật với công nghệ. Cùng với sự phát triển 
của khoa học - công nghệ trong lịch sử, sự phân biệt 
giữa các khát niệm này ngày càng rõ rệt. 

Công nghệ có xuất xứ từ hai từ trong tiếng Hy Lạp 
cổ: techno - có nghĩa là tài năng, nghệ thuật, kỹ thuật, 
sự khéo léo; logy - có nghĩa là lời lẽ, ngôn từ, cách điễn 
đạt, học thuyết. Như vậy, ngay từ nghĩa gốc, công nghệ 
đã bao gồm trong đó các yếu tố kỹ thuật và khoa học. 

Từ đó, technology được phiên âm ra tiếng Pháp, 
tiếng Anh... và dịch ra tiếng Việt là "công nghệ" hiểu 
theo ba nghĩa: 1- Công nghệ là "khoa học làm", khoa 
học ứng dụng nhằm vận dụng các quy luật tự nhiên và 
các nguyên lý khoa học, đáp ứng nhu cầu vật chất và 
tinh thần của con người; 2- Công nghệ là các phương 
tiện kỹ thuật, là sự thể hiện vật chất hoá các tri thức 
ứng dụng khoa học; 3- Công nghệ là một tập hợp các 


20 


cách thức, các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học và 
được ứng dụng vào các ngành sản xuất khác nhau để 
tạo ra các sản phẩm vật chất và địch vụ. 

Công nghệ có cấu trúc khá phức tạp với nhiều yếu tế 
hợp thành. Theo G5, TS. Vũ Đình Cự, "công nghệ hiểu 
ngắn gọn là tổ hợp gồm nhiều công đoạn của quá trình 
biến đổi tri thức khoa học thành sản phẩm và dịch vụ". 
Công nghệ gồm năm yếu tố cơ bản: Thứ nhất, là yếu tố 
thị trường; nhờ các thông tin của thị trường, dự báo, 
phân tích, đi đến kết luận về một loại sản phẩm hoặc 
dịch vụ có khả năng chiếm lĩnh thị trường ở quy mô xác 
định. Thứ hai, là yếu tố tri thức khoa học; nó gắn trực 
tiếp với sản phẩm hoặc dịch vụ đã lựa chọn, bao gồm: 
thiết kế, thiết bị, vật liệu, quy trình v. v.. Thứ ba, là tay 
nghề của người lao động, phải phù hợp với yêu cầu của 
quy trình hoặc chất lượng của dịch vụ. Th⁄ é⁄, là tiền 
vốn, phải đáp ứng về thời gian và quy mô mà các yếu tố 
đã đặt ra. Thứ nữm là tổ chức - quản lý, yếu tố quan 
trọng nhất, bởi vì nó quyết định sự thành bại của công 
nghệ". 

Từ đây có thể rút ra một định nghĩa về công 
nghệ:Công nghệ là quy trình vận dụng các kiến thức 
khoa học - kỹ thuật để tạo ra hoặc cải tiến một sản 
phẩm hàng hoá và dịch vụ hoàn chỉnh. 

Cần lưu ý rằng, khái niệm công nghệ không đồng 
nhất và thường bị lẫn lộn với khái niệm kỹ thuật, tuy 
chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Công nghệ là một, 


21 


loại khoa học - khoa học ứng dụng chủ yếu được dùng 
trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển kinh tế. Công 
nghệ và kỹ thuật có liên quan mật thiết với nhau, mặc 
dù về phương diện thuật ngữ, chúng có thể được coi là 
đồng nhất. Tuy nhiên, cần phải coi công nghệ như một 
khái niệm rộng hơn, hàm chứa trong nó những nội hàm 
về tập hợp kỹ thuật (phần cứng) và tập hợp các tri thức 
(phần mềm). 

Cũng có thể tiếp cận khái niệm công nghệ dựa theo 
sự phân biệt các yếu tế vật chất, khả năng sáng tạo, 
chứa đựng và sử dụng tập hợp các tri thức như là 
những nguồn lực to lớn cần khai thác. Theo ý nghĩa đó, 
công nghệ bao hàm nguồn lực kỹ thuật; nguồn lực con 
người, nguồn lực thông tin và nguồn lực tổ chức. 

Khoa học và công nghệ gắn bó chặt chẽ với nhau dù 
rằng trong lịch sử chúng đã từng tách rời (hay có quan 
hệ lỏng lẻo) với nhau. Ngày nay, không thể tách rời 
công nghệ khỏi khoa học cũng như không thể nói đến 
khái niệm khoa học mà lại không bao hàm trong nó 
khái niệm công nghệ. Song, điều đó hoàn toàn không có 
nghĩa là cứ có một nền khoa học tiên tiến sẽ có một 
trình độ công nghệ tiên tiến xét trong phạm vì từng 
khu vực, từng quốc gia, từng ngành cụ thể. 

b. Sự phát triển của khoa học - công nghệ 

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất: 

Giai đoạn này được mở đầu kể từ khi con người tìm 
ra lửa cho đến khoảng thiên niên ký thứ tư trước Công 


22 


nguyên. Với những kinh nghiệm, những kỹ năng cất 
giữ và sử dụng lửa, con người đã biết tạo ra những công 
nghệ chế tạo vũ khí, săn thú, chế biến thức ăn... Nhờ 
đó, xã hội cộng sản nguyên thuỷ đã phát triển đến mức 
đây đủ nhất. 

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai: 

Quá trình này diễn ra từ khoảng thiên niên kỷ thứ 
ba trước Công nguyên đến khoảng năm 500 sau Công 
nguyên. Trong thời kỷ này, thủ công nghiệp tách khỏi 
nông nghiệp, con người có một bước tiến đáng kể trong 
lĩnh vực công nghệ. Đó là việc chế tạo ra các kim loại đồ 
đông, đồ sắt. Đây là những kim loại để tạo ra công cụ 
và vũ khí. Trong sinh học, đã xuất hiện công nghệ nuôi 
gia súc, gia cầm, trồng cây lương thực phục vụ cuộc 
sông con người. Tuy nhiên, thời kỳ này các lĩnh vực 
năng lượng, thời gian... chưa có những bước tiến đáng 
kể. 

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba: 

Giai đoạn này thực sự diễn ra từ khoang thế ký XII 
đến thế kỷ XVIITI trên cả 4 lĩnh vực của công nghệ: 
năng lượng, vật liệu, sinh học và thời gian. Đó là sự 
xuất hiện của máy chạy bằng sức nước, sử dụng sức gió 
và sức thuỷ triều, là việc sử dụng rộng rãi các vật liệu: 
sắt, gạch, đá...; là việc lai tạo, chọn giống cây trồng, vật 
nuôi; và sau cùng là việc chế tạo ra các loại đồng hồ với 
độ chính xác là giờ (ngày có 24 giờ) và khắc (một phần 
tư của g1ờ). 


28 


- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư: 

Cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra từ khoảng 
thế ký XVIII đến cuối thế kỹ XIX. Đây là giai đoạn các 
cuộc cách mạng công nghệ diễn ra ở các nước tư bản 
chủ nghĩa. Với sự ra đời của máy hơi nước, công nghệ 
chế tạo các vật liệu xây dựng từ các nguyên liệu khai 
thác trong thiên nhiên đã dẫn đến sự thắng lợi hoàn 
toàn của chủ nghĩa tư ban đối với chế độ quân chủ 
phong kiến. Với những phát minh về vì sinh học, việc 
sáng chế ra đồng hồ bấm giây, loài người đã tạo được 
một bước chuyển mạnh mẽ trong công nghệ. 

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ năm: 

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ năm diễn ra từ 
khoảng giữa thế ky XX đến nay. Nó kết hợp với cuộc 
cách mạng khoa học lần thứ tư, tạo thành cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ. Cuộc cách mạng này tạo ra 
những chuyển biến sâu sắc trên cả 4 lĩnh vực: 

- Năng lượng: không chỉ sử dụng năng lượng tự 
nhiên, loài người đã tạo ra những năng lượng "nhân 
tạo" không có sẵn trong tự nhiên. 

- Vật liệu: bên cạnh những vật liệu truyền thông là 
các vật liệu thiết kế theo yêu cầu sản xuất. 

- Đinh học: đã có những đột phá vĩ đại, đặc biệt là 
trong công nghệ gen, công nghệ vị sinh. 

- Thời gian: con người đã có những công nghệ có thể 
làm chủ được một khoảng thời gian tương đương với 
1/10 tỷ giây, nhiều thế hệ máy tính, người máy ra đời 


24 


để phục vụ con người. 

Cùng với sự phát triển vượt bậc ở các lĩnh vực trên là 
sự xuất hiện nền kinh tế trị thức dựa trên sự phát triển 
của khoa học và công nghệ cao, đây là yếu tố quyết định 
cho sự phát triển của khoa học trong tương lai. 


II-PHÂN LOẠI KHOA HỌC 


Có nhiều cách tiếp cận phân loại khoa học. Mỗi cách 
phân loại có một ý nghĩa ứng dụng. Trong các bảng 
phân loại khoa học, có ý nghĩa ứng dụng nhiều nhất, 
được các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều nhất là một số 
bảng phân loại sau: 


1. Phân loại theo cách thức hình thành khoa 
học 


Ban chất của cách phân loại này là phân chia các 
bộ môn khoa học theo cách thức và phương pháp để 
một bộ môn khoa học được hình thành. Cách phân 
loại này không quan tâm đến đối tượng nghiên cứu 
của khoa học, mà quan tâm đến phương pháp luận 
khoa học, nghĩa là khoa học được hình thành như 
thế nào. Sự phân loại khoa học theo tiêu chí này có ý 
nghĩa quan trọng về phương pháp luận. Nó cho 
người nghiên cứu hiểu cách thức xây dựng lý thuyết 
khoa học tuỳ thuộc đặc điểm những nghiên cứu của 
bộ môn khoa học mà mình đang theo đuổi. Theo 
bảng phân loại này, khoa học có thể được phân chia 


25 


thành những nhóm sau: 

- Khoa học tiền nghiệm, ví dụ: hình học, lý thuyết 
tương đôi. 

- Khoa học hậu nghiệm, ví dụ: xã hội học, vật lý học 
thực nghiệm. 

- Khoa học phân lập, ví dụ: khảo cổ học được phân 
lập từ sử học. 

- Khoa học tích hợp, ví dụ: kinh tế học chính trị, 
hoá lý. 

2. Phân loại theo chức năng của khoa học 


Cũng như cách phân loại thứ nhất, cách phân loại này 
cũng không quan tâm đến đối tượng nghiên cứu của khoa 
học, mà quan tâm đến chức năng của khoa học. Việc xem 
xết chức năng của khoa học cũng có ý nghĩa rất quan 
trọng về phương pháp luận thu thập và xử lý thông tin. 
Theo chức năng của khoa học, các bộ môn khoa học có thể 
phân chia thành các nhóm như sau: 

- Khoa học mô tä, ví dụ: sử học. 

- Khoa học ứng dụng, ví dụ: thống kê toán, vận trù học. 

- Khoa học hành động, ví dụ: phương pháp luận, 
quản lý học. 

- Khoa học sáng tạo, ví dụ: phương pháp luận sáng 
tạo. 

3. Phân loại theo câu trúc của hệ thống trì thức 

Khi nói đến cấu trúc của hệ thống trì thức, người ta 
quan tâm đến những lĩnh vực khoa học đóng vai trò 


26 


nền tảng cho sự phát triển toàn bộ hệ thống tri thức nói 
chung hoặc sự phát triển toàn bộ hệ thống tri thức của 
một ngành khoa học cụ thể nào đó. Trên giác độ này, có 
hai cách tiếp cận xem xét: 

Một là, xem xét toàn bộ hệ thống tri thức của nhân 
loại, bao gồm: 

- Khoa học cơ bản, là những bộ môn khoa học đóng 
vai trò nền tảng cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống 
tri thức. Trên thế giới, các khoa học được xem là khoa 
học cơ bản bao gồm: toán học, vật lý học, hoá học, sinh 
học, triết học... 

- Khoa học chuyên ngành, là những lĩnh vực nghiên 
cứu chuyên biệt, mang một ý nghĩa ứng dụng rất cụ thể 
nào đó. 

Hai lò, xem xét trong hệ thếng tri thức của một 
ngành khoa học, hoặc cho một ngành đào tạo cụ thể. Ví 
dụ, đối với ngành xã hội học, thì cấu trúc hệ thống trì 
thức có thể như sau: 

- Khoa học cở bản, gồm triết học, kinh tế học chính 
trì. tâm lý học. 

- Khoa học cơ sở, gồm xã hội học đại cương, thống kê 
toán. 

- Khoa học chuyên ngành, gồm các bộ môn xã hội 
học chuyên ngành như xã hội học kinh tế, xã hội học 
tôn giáo, xã hội học khoa học và công nghệ, v.v.. 

4. Phân loại theo đối tượng nghiền cứu của 
khoa học 


27 


Tiêu thức phân loại trong trường hợp này là đối tượng 
nghiên cứu của khoa học. Khoa học được sắp xếp tương 
ứng với sự phát triển biện chứng của khách thể. Người 
đầu tiên đưa ý tưởng phân loại khoa học này là 
Ph.Ăngghen. Sau này, B. Kêdrốp đã phát triển ý tưởng 
của Ảngghen và trình bày mô hình hệ thống tri thức khoa 
học bằng một tam giác với ba đỉnh gồm (1) khoa học tự 
nhiên, (2) khoa học xã hội và, (3) triết học (Hình 1). 







I.KHÁCH THỂ II. CÁC KHOA HỌC 
TỰ NHIÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
vô cđ vật lý họa........toán học 

hoá học ì 
hữu œö , sinh học | 
khoa học i | 
kỹ thuật 
XN bo Tâm lý ọC 
CON NGƯỜI SN VÔ cơ | 
nghĩa là vZ” | 


XÃ HỘI sờ TƯDUY|  KHOA HỌC XÃ HỘI——— TRIẾT HỌC 
của con người khoa học nhần văn 
Hình I: Tính biện chứng trong cếu trúc của hệ 
thống trì thức tương ứng uới biện chứng phát triển của 
hkhúch thê mà khoa học nghiên cứu (theo Kêrđôp)'. 


I. B. Kedrov: CÌassification des sciences, Rditions du 
Progès, URSS, 1977, F.1, p.491. 


28 


Để tiện sử dụng, mô hình này đã được tuyến tính 
hoá theo trình tự sau: 

- EKhoa học tự nhiên và khoa học trừu tượng (hoặc 
khoa học chính xác), ví dụ: địa lý học, sinh học, toán 
học. 

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ, ví dụ: kỹ thuật 
điện tử, kỹ thuật di truyền. 

- Khoa học nông nghiệp (bao gồm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thuỷ sản), ví dụ: bao vệ thực vật, kỹ thuật 
trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi. 

- Khoa học sức khoẻ, ví dụ: dịch tễ học, bệnh học. 

- Khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ: sử học, ngôn 
ngũ học. 

- Triết học, bao gồm cả các khoa học về tư duy như 
lôgc học. 

Bảng phân loại được tuyến tính hoá như chúng ta 
vẫn sử dụng ngày nay, có ưu điểm là nó xuất phát từ 
mô hình hệ thống tri thức tương ứng với sự phát triển 
biện chứng của khách thể. Tuy nhiên mô hình này cũng 
có nhiều nhược điểm. Chẳng hạn: 

Toán học được xếp trong nhóm khoa học tự nhiên 
dẫn đến quan niệm toán học là khoa học tự nhiên, quan 
niệm phương pháp toán học là phương pháp luận khoa 
học tự nhiên, không thấy được đó là phương pháp luận 
chung cho mọi khoa học. Thực ra, theo định nghĩa của 
Ángghen: "Toán học là khoa học nghiên cứu về các hình 
thức không gian và quan hệ định lượng của thế giới 


29 


hiện thực"'. Như vậy đối tượng cua toán học không hề 
là một vật thể tôn tại trong tự nhiên, cũng không phải 
là một hiện tượng tự nhiên. Trong tam giác Kêdrôp, 
toán học nằm ngoài vùng các khoa học tự nhiên. 

Triết học vẫn được quan niệm là khoa học xã hội. 
Đây cũng là một sự ước lệ, bởi vì, triết học là “khoa học 
về các quy luật phổ biến của tự nhiên, xã hội, tư duy, là 
phương pháp luận chung về nhận thức khoa học". 
Trong tam giác Kêđrôp, triết học năm ở một đỉnh riêng, 
bên ngoài khoa học xã hộiỶ. 


HI - TƯ DUY KHOA HỌC 


1. Khải niệm tư dụy khoa học 

Tư duy khoa học là lĩnh vực rãt phức tạp trong các 
hoạt động của con người, cho nên có thể nghiên cứu nó 
đưới nhiều phương diện, góc độ khác nhau. 

Tư duy khoa học là giai đoạn cao, trình độ cao của 
quá trình nhận thức, được thực hiện thông qua một hệ 
thống các thao tác tư duy nhất định trong đầu óc nhà 
khoa học với sự giúp đỡ của một hệ thống "công cụ" tư 


1. Xem: Prokhorov A.M (Tổng biên tập): Sooiefsky 
EntsthlonedttchestkU Siouar, Moskva, 1986. 

2. Xem: Sdở. 

ả. Xem: Vũ Cao Đàm: Nghiên cứu khoa học - phương 
phúp luận uò thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
1999. tr.22-29. 


30 


duy nhằm “nhào nặn” các tri thức tiền để, xây dựng 
thành những trì thức khoa học mới. Những trì thức đó 
là khái niệm, phân đoán, suy luận hoặc giả thuyết, lý 
thuyết, lý luận khoa học mới, phản ánh các khách thể 
nhận thức một cách chính xác, đây đủ, sâu sắc, chân 
thực hơn. 

Có thể xem xét tư duy khoa học theo đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu và hệ thống khái niệm, phạm 
trù, hoặc theo hệ thống thể chế, hệ thống tri thức và hệ 
thống hoạt động khoa học. Tuy nhiên, để làm rõ sự vận 
động của một quá trình tư duy cụ thể, cần phải phân 
tích tư duy khoa học thành các yếu tố cấu thành, đồng 
thời chỉ ra những mối liên hệ cơ bản giữa chúng, để từ 
đó thấy được tư duy khoa học là một hệ thống mà trong 
đó các yếu tố cầu thành có liên quan mật thiết, hữu cơ 
với nhau và quan hệ của nó với các lĩnh vực khác của 
nhận thức khoa học. Dĩ nhiên, các hình thái tư duy 
ngoài khoa học như tư duy đạo đức, nghệ thuật, tôn 
giáo, v.v. cũng có những bộ phận cấu thành tương tự, 
song vân có sự khác nhau về căn bản. 


2. Đối tượng của tư duy khoa học 
Đối tượng của tư duy nói chung là những mặt, 
những thuộc tính, những mỗi liên hệ bên trong, chung, 
có tính tất yếu, tạo thành quy luật và bản chất của các 
sự vật, hiện tượng trong khách thể nhận thức. Để xác 
định được vai trò, vị trí của con người trong sự tác động 


3] 


vào thế giới xung quanh để cải tạo nó nhằm phục vụ 
cuộc sống, thì tư duy có nhiệm vụ phải nbận thức được 
cái quy luật, cái bản chất của sự vật. hiện tượng, quá 
trình trong thế giới. 

Tuy nhiên, không phải ngay một lúc mà tư duy con 
người có thể tiếp cận được bản chất của sự vật, hiện 
tượng và quá trình trong thế giới. Chỉ các sự vật, hiện 
tượng, quá trình nằm trong phạm vì tác động hoạt động 
vật chất của con người thì mới có thể trở thành khách 
thể của tư duy, 

Từ khi ra đời, tư duy khoa học luôn gìữ vai trò quan 
trọng trong nhận thức so với các hình thái tư duy khác 
như tôn giáo, đạo đức, thấm mỹ v.v.. Tư duy khoa học 
vươn tới và bao quát mọi khách thể mà hoạt động vật 
chất của con người có thể tác động tới. Như vậy, đối 
tượng của tư duy khoa học là rộng nhất, bao quát nhất 
so với đối tượng của các hình thái tư duy khác. Các 
hình thái tư duy đạo đức, tư duy nghệ thuật cũng có val 
trò nhất định trong nhận thức thế giới, nhưng chức 
năng chú yếu của chúng là chức năng bình giá, điều 
chỉnh và cũng như các hình thái tư duy chính trị, tư 
duy tôn giáo, v.v., đối tượng của chúng chủ yếu liên 
quan đến phạm vì xã hội, nhãn văn. 

Việc xác định đối tượng của tư duy khoa học là một 
trong những yêu cầu đầu tiên và cơ bản của tất ca các 
ngành khoa học. Không thể có tư duy khoa học cũng 
như sự tồn tại của một ngành khoa học nào nếu không 


32 


xác định được đối tượng nghiên cứu của chúng. Đối 
tượng của tư duy khoa học thường được xác định theo 
phạm vi ngành học hoặc lnh vực nghiên cứu, và 
thường được xác định một cách chặt chẽ. có phương 
pháp, sao cho trong quá trình nghiên cứu, chúng bộc lộ 
được các thuộc tính, các quan hệ cần nghiên cứu một 
cách thuận lợi nhất, rõ ràng nhất. 

Việc xác định đối tượng nghiên cứu vừa có ý nghĩa 
phân biệt tư duy khoa học với các hình thái tư duy khác 
(ngoài khoa học), vừa có ý nghĩa quan trọng đốt với quá 
trình phân ngành khoa học. Vì vậy, nó góp phần chủ 
yếu vào việc xác định rõ phạm vi, phương hướng, 
phương pháp, phương tiện nghiên cứu của mỗi ngành 
khoa học cụ thể và mối quan hệ, tác động qua lại lẫn 
nhau giữa chúng trong hệ thống các ngành khoa học. 
Sự phân biệt đối tượng giữa các hình thái tư duy khác 
nhau chỉ là tương đối. Tư duy khoa học cũng phải thâm: 
nhập vào các hình thái tư duy khác như đạo đức, nghệ 
thuật, chính trị - pháp quyền... để thực hiện chức năng 
nhận thức của nó. Sự thâm nhập đó là cơ sở hình thành 
các bộ môn khoa học tương ứng như: đạo đức học, mỹ 
học, chính trị học, luật học, v.v.. Ngược lại, các hình 
thải tư duy ngoài khoa học cũng thâm nhập vào tư duy 
khoa học để thực hiện chức năng bình giá, điều chỉnh... 
góp phần định hướng cho nhà khoa học trên các khía 
cạnh đạo đức, thăn: mỹ, chính trị, nhân văn... 

Hơn nữa, đối tượng của tư duy khoa học cũng như 


3ỏ 


của các hình thái tư duy khác đều không phải là bất 
biến mà luôn thay đổi do các nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, ngay chính các khách thể đang được 
nghiên cứu cũng luôn vận động, biến đổi và phát triển. 
Hơn nữa, sự vận động của các khách thể nghiên cứu 
nhiều khi lại theo hướng phát triển ngày càng cao hơn, 
phức tạp hơn. 

Thứ hai, sự vận động và phát triển trong các hoạt 
động vật chất của con người, và của chính bản thân các 
khoa học làm tăng ngày càng nhanh phạm vi các khách 
thể mà con người có thể tác động tới, theo cả chiều rộng 
lân chiều sâu. Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ tới 
quá trình phân ngành và tích hợp khoa học. Vì vậy, 
việc thường xuyên phải xem xét lại, xác định lại đối 
tượng nghiên cứu của các ngành khoa học là một trong 
những yêu cầu tất. yếu của quá trình phát triển tư duy 
khoa học. Việc xác định đối tượng nghiên cứu của các 
khoa học là một. trong những cơ sở đảm bảo tính khách 
quan của tư duy khoa học, nhờ đó mà nó có thể đạt tới 
những trì thức phản ánh ngày càng chân thực, đúng 
đắn về các khách thể của nhận thức con người. 


3. Chủ thể của tư duy khoa học 


Tư duy là chức năng của não người và trong ý nghĩa 
này nó chính là chức năng của những quá trình tự 
nhiên; song tư duy con người không tổn tại bên ngoài 
xã hội, bên ngoài ngôn ngữ, bền ngoài những trì thức 


34 


được tích luỹy và những phương pháp hoạt động tinh 
thân được sáng tạo của nó, là những hoạt động, những 
thao tác lôglc, toán học, v.v.. Mỗi người đều là một chủ 
thể tư duy, với điều kiện là phải nắm được ngôn ngũ, 
khái niệm, lôgic, mà đó chính là những sản phẩm của 
sự phát triển của thực tiễn lịch sử - xã hội. Song, tuỳ 
theo các điều kiện về cơ sở vật chất, về trình độ văn 
minh của cộng đồng, cũng như về năng lực, năng khiếu 
cá nhân mà tư duy của mỗi người có thể phát triển theo 
những hướng khác nhau và cố những trình độ khác 
nhau. Những người chuyên lao động trí óc, làm việc chủ 
yếu bằng tư duy thường là những người có năng lực tư 
duy tốt. Tuỳ theo năng khiếu cá nhân và một số điều 
kiện khác, mà tư duy của họ có thể thiên về tư duy 
khoa học, tư duy nghệ thuật, chính trị, tôn giáo, v.v.. 
Trong các nhà khoa học, tư duy của họ cũng tuỳ theo 
năng khiếu và điều kiện nhất định mà phân theo các 
ngành học và ở những trình độ khác nhau. Trong mỗi 
ngành khoa học, tư duy của các nhà khoa học lại có thể 
phân thành tư duy sáng tạo, tư duy phân tích, v.v.. uy 
nhiên, sự phân chia tư duy như trên cũng chỉ là tương 
đối, hơn nữa các hình thái tư duy, các kiêu tư duy và tư 
duy của các nhà khoa học trong các ngành khoa học 
khác nhau vốn luôn có sự thâm nhập, tác động lân 
nhau trong quá trình phát triển. 

So với các hình thái tư duy khác, tư duy khoa học có 
tính chân lý cao hơn. Vì vậy, nó có những yêu cầu cao 


3R 


về mặt chủ thể nhận thức. Cụ thể là: 

Thứ nhát, chủ thể của tư duy khoa học phải là 
những người cổ khả năng trí tuệ cao, bao gồm: khả 
năng quan sát, ghi nhớ tốt, năng lực trừu tượng cao, 
năng lực tưởng tượng và năng lực thực tiễn cao, v.v.. 
Nhờ đó mà có khả năng năm bắt được cái quy luật, cái 
bản chất thường bị che lấp trong sự hỗn độn của cái 
ngâu nhiên, cái hiện tượng. 

Thứ hai, chủ thể của tư duy khoa học còn phải được 
đào tạo, rèn luyện và trang bị thêm về tri thức, ngôn 
ngữ, lôg1c toán học và các phương pháp khoa học, v.v., 
tuỳ theo yêu cầu cụ thể của các ngành khoa học mà họ 
tham gia hoạt động hoặc vận đụng tri thức của nó. 

7hứ ba, chủ thể tư duy khoa học còn phải được 
trang bị các điều kiện vật chất như các công cụ, phương 
tiện, thiết bị và các điều kiện khác của nghiên cứu khoa 
học. Họ còn phải được tổ chức lại theo một cách nhất 
định nào đó (trực tiếp hoặc gián tiếp) phù hợp với 
những nhiệm vụ khoa học mà họ đảm nhận hoặc theo 
đuối. 

Chính vì vậy, tư duy khoa học là kết quả tất yếu của 
phân công lao động xã hội; nó xuất hiện gắn liền với 
việc tách lao động trí óc khỏi lao động chân tay, cùng 
với việc biến hoạt động nhận thức thành một loại công 
việc đặc thù của một nhóm người đặc biệt. Về sau, do 
sự tác động ngày càng mạnh mẽ của thực tiễn và yêu 
cầu của nó đối với sự phát triển khoa học, cũng như sự 


36 


nâng cao dân trí, hoạt động khoa học ngày càng mở 
rộng và trở thành một hoạt động cơ bản chủ yếu trong 
các hoạt động sống của con người. Số người chuyên làm 
việc nghiên cứu khoa học - chủ thể chủ yếu của tư duy 
khoa học, ngày càng nhiều và được tập hợp vào những 
tổ chức khoa học ngày càng đông đảo, trở thành một lực 
lượng có vị trí ngày càng quan trọng trong xã hội. Tuy 
nhiên, do tính đặc thù của tư duy khoa học, cũng như 
vai trò của nhận thức khoa học, tư duy khoa học vân 
chỉ là hoạt động chủ yếu của một bộ phận trong dân cư, 
chứ không thể chiếm phần lớn trong dân cư. 

Ngoài ra, còn có một đạng chủ thể không đầy đủ của 
tư duy khoa học, đó là những người đang học tập, tiếp 
thu các trI thức khoa học và những người đang sử dụng 
các tri thức khoa học vào lao động sản xuất và các hoạt 
động khác của xã hội, kế cả những người đang hưởng 
thụ các thành tựu khoa học. 

Ngày nay, phần lớn các thành viên của xã hội, nhất 
là lớp trẻ, trước khi trở thành những người lao động 
hoặc những người tham gia vào các lĩnh vực hoạt động 
của xã hội đều được học tập, tiếp thu các tri thức và 
phương pháp khoa học nhất định, họ là chủ thể không 
đầy đủ của tư duy khoa học. Trong số này, về sau sẽ có 
những người trở thành chủ thể đây đủ của tư duy khoa 
học, nhưng muốn vậy họ còn phải học tập và bồi dưỡng 
thêm rất nhiều. 


Cả hai dạng chủ thể của tư duy khoa học vừa nêu trên 


3? 


ngày càng nhiều hơn trong quá trình phát triển của cách 
mạng khoa học. Tư duy khoa học của các chủ thể không 
đầy đủ cũng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển tư duy 
khoa học như tạo nguồn cần bộ khoa học, cung cấp những 
kinh nghiệm, tài liệu, dữ kiện cho nghiên cứu khoa học, 
nhất là các nghiên cứu ứng dụng, góp phần kiểm tra tính 
chân lý của các tri thức khoa học v.v.. 


4. Công cụ ngôn ngữ của tư duy khoa học 


Ngôn ngữ, theo Mác, là cái "vỏ vật chất" của tư duy, 
là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, vì nó làm cho tư 
đuy và tư tưởng được rõ ràng, được xác định, khỏng chỉ 
trong việc biểu đạt những tư tưởng, tư duy ra bên ngoài 
mà nố còn là công cụ thực sự của chính các quá trình tư 
duy khi đang diễn ra trong bộ óc con người, Các khái 
miệm, phán đoán, suy luận, giả thuyết, v.v. chỉ có thể 
được tư duy vận dụng khi chúng được lông vào cái vỏ 
vật chất là những từ ngữ hay cấu trúc ngữ pháp cụ thể, 
tương ứng. Nhờ những từ ngữ hay cấu trúc ngữ pháp cụ 
thể này mà các khái niệm, phán đoán, suy luận, giả 
thuyết, v.v. và những tư tưởng tương ứng với chúng mới 
biến thành những tín hiệu vật chất tác động vào não, 
qua đó mà các thao tác tư duy được thực hiện. Hơn nữa, 
chính ngôn ngữ đã đem lại cho tư duy con người khả 
năng phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái 
quát hoá v.v., nhờ đó mà phản ánh được những mặt, 
những mối liên hệ chung bên trong và bản chất của đối 


38 


tượng được phản ánh; những cái ẩn chứa đằng sau 
những biểu hiện cụ thể, bể ngoài của chúng. 

Tư duy khoa học tất nhiên cũng phải sử dụng công 
cụ ngôn ngữ, hơn nữa còn có những yêu cầu rất. cao và 
rất đặc trưng về mặt này. Do đó, ngôn ngữ khoa học có 
sự phân biệt khá rõ rệt với ngòồn ngữ tự nhiên, thông 
thường, và ngôn ngữ của các hình thái tư duy ngoài 
khoa học. Cụ thể là: 

Thứ nhất, hệ thống ngôn ngữ khoa học được xây 
dựng một cách chặt chẽ, chính xác, rõ ràng và được sử 
dụng tương đối thống nhất. Để đảm báo tính xác định 
và thống nhất này thì: một mặt, mỗi khoa học phải tự 
mình làm cho nội dung tư tưởng của tư duy ngày càng 
chính xác, phản ánh các đối tượng nghiên cứu ngày 
càng chân thực, đồng thời cũng phải tự mình tìm ra 
những từ ngữ hoặc cấu trúc ngữ pháp mới phù hợp để 
biểu đạt những tri thức mới. Như vậy, bản thân mỗi 
khoa học đều có nhiệm vụ tham gia xây dựng và phát 
triển hệ thống ngôn ngữ khoa học; mặt khác, trong 
khoa học đã hình thành và phát triển các ngành khoa 
học chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ nói chung, ngôn 
ngữ khoa học nói riêng. Đó là các ngành ngôn ngữ học 
và một số chuyên ngành của lôgic học, toán học, điều 
khiển học, tâm lý học, v.v., cũng nghiên cứu về ngôn 
ngữ. Kết quả là, trong mỗi một thời đại nhất định sẽ có 
một hệ thống tri thức tương đối thống nhất về ngôn 
ngữ, bao gồm các quan điểm, quan niệm về ngôn ngữ, 


39 


các hệ thống cấu trúc ngữ pháp và các hệ thống từ ngữ 
khoa học được thể hiện trong một loạt từ điển khoa học. 

Thứ hai ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được 
chuyên môn hoá sâu sắc để giúp cho tư duy khoa học 
phân ánh ngày càng chính xác và đầy đủ hơn đối tượng 
nghiên cứu. Mỗi ngành khoa học sử dụng một hệ thống 
từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp, hoặc cấu trúc ngôn ngữ 
chuyên biệt. Chúng ta thường thấy có sự phân biệt 
ngôn ngữ chuyên ngành như: ngôn ngữ toán học, ngôn 
ngữ vật lý học, ngôn ngữ kinh tế học, v.v.. 

Thứ ba, để phân ánh một đối tượng rộng lớn và 
phức tạp, tư duy khoa học cần có một hệ thống ngôn 
ngữ rất rộng lớn, với vốn từ vựng rất phong phú, với 
cấu trúc ngôn ngữ phức tạp và tinh tế. Ngoài những 
ngôn ngữ tự nhiên, thông thường đã được chính xác 
hoá, tư duy khoa học còn xây đựng một hệ thống những 
ngôn ngữ đặc trưng riêng. Ví dụ, ngôn ngữ toán học - 
hình thức hoá (gồm các công thức, phương trình, đồ thị 
và các cấu trúc lôgic - toán học khác), ngôn ngữ lập 
trình cho máy tính điện tử, ngôn ngữ trong thông tin 
như hệ thống moóc hay hệ thống số hoá (digital), v.v.. 

Như vậy, ngôn ngữ khoa học là một hệ thống 
ngôn ngữ rộng lớn và sâu sắc trong ngôn ngữ của 
con người, thể hiện tính chất của ngôn ngữ với tư 
cách là công cụ của tư duy để phần ánh các khách 
thể nhận thức một cách đầy đủ nhất. Tư duy khoa 
học ngày càng trở thành hoạt động góp phần nhiều 


40 


nhất vào việc thúc đây sự phát triển hệ thống ngôn 
ngữ của con người cä về mặt chất lẫn mặt lượng. Mẫn 
một nhà khoa học đều cần được trang bị một vốn 
ngôn ngữ khoa học nhất định thì mới thực hiện được 
các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình. Các 
nhà khoa học còn phải có khả năng xây dựng những 
từ ngữ hoặc cấu trúc ngôn ngữ mới để biểu đạt 
những phát hiện, khám phá. phát mình khoa học. 


5. Các hình thức cơ bản của tư duy khoa học 


Các hình thức cơ bản của mọi hình thái tư duy nói 
chung đều là các khái niệm, phấn đoán và suy luận. 
Song. ở đây có sự khác nhau khá rõ rệt giữa các khái 
niệm, phân đoán, suy luận khoa học với các khái niệm, 
phán đoán, suy luận ngoài khoa học. 

Thứ nhất, là sự khác nhau về nội dung do sự 
khác nhau về đối tượng phan ánh của chúng quy 
định. Nội dung của các khái niệm, phán đoán, suy 
luận khoa học phần ánh các đối tượng của khoa học, 
đó là những mặt, những mối liên hệ chung, bên 
trong, tất yếu, quy định bản chất của sự vật, hiện 
tượng. Các khái niệm, phán đoán, suy luận của các 
hình thái tư duy ngoài khoa học cũng phản ánh các 
sự vật, hiện tượng trong thế giới, nhưng ở một phạm 
vì hẹp hơn và dưới những khía cạnh khác như đạo 
đức, thầm mỹ, v.v. tức là những khía cạnh liên quan 
đến các quan hệ xã hội giữa người và người, thông 


41 


qua các sự vật, hiện tượng đó. Các khái niệm, phán 
đoán, suy luận khoa học là những hình thức chủ yếu 
của tư duy con người, có khả năng phản ánh ngày 
càng chính xác, chân thực hơn thế giới khách quan 
mà con người cần nhận thức. Vì thế, các khái niệm, 
phán đoán, suy luận khoa học có vai trò là những 
chất Hiệu chủ yếu để tạo nên bức tranh chân thực về 
thế giới. Còn đối với các hình thái tư duy ngoài khoa 
học thì ngoài các khái niệm, phán đoán và suy luận, 
chúng còn sử dụng các hình thức khác để phản ánh 
đối tượng đặc thù của mình. Ví dụ, tư duy nghệ 
thuật chủ yếu phản ánh đối tượng của nó bằng hình 
tượng nghệ thuật. 

Thứ hơi, về mặt hình thức, các khái niệm, phần 
đoán, suy luận khoa học thường được xây dựng một 
cách chính xác, chặt chẽ và đây đủ theo những 
nguyên tắc và yêu cầu nghiêm ngặt của tư duy đúng 
đắn mà lôgie học nghiên cứu. Việc xây dựng và hoàn 
thiện các khái niệm, phán đoán, suy luận khoa học 
là một trong những công việc chủ yếu của tất cả mọi 
khoa học được ứng dụng vào các lĩnh vực của đời 
sống xã hội... Tính chặt chẽ, chính xác và đầy đủ của 
các khái niệm, phán đoán, suy luận khoa học còn là 
mầu mực cho việc xây dựng các khái niệm, phán 
đoán, suy luận của các hình thái tư duy ngoài khoa 
học, cũng như mẫu mực cho việc rèn luyện tư duy 
nói chung. 


42 


Thứ ba, từ khi khoa học ra đời và phát triển, các 
khái niệm, phán đoán, suy luận của tư duy con 
người mới được xây dựng và phát triển toàn diện, từ 
hình thức đến nội dung, từ số lượng đến chất lượng. 
Đó là một số ngành, trong đó đặc biệt có lôgic học, 
những ngành này chuyên nghiên cứu và vạch ra 
được các hình thức, quy luật của tư duy đúng đắn, 
tức tư duy khoa học. Mặt khác, sự phát triển của tư 
duy khoa học trong các ngành khoa học đã làm cho 
các khái niệm, phần đoán và suy luận khoa học ngày 
càng phát triển cả về chất lượng (phản ánh ngày 
càng chính xác, chân thực các khách thể nhận thức), 
cũng như về số lượng (ngày càng nhiều hơn, phong 
phú, đa dạng hơn). 

Như vậy, kể từ khi khoa học ra đời, sự hình 
thành, phát triển của các khái niệm, phán đoán, suy 
luận khoa học luôn luôn là cơ sở chủ yếu, điều kiện 
cơ bản nhất cho sự hình thành và phát triển của các 
hình thức của tư duy con người, giúp cho nhận thức 
của con người ngày càng tiến gần tới chân lý khách 
quan. 


IV. BỘ MÔN KHOA HỌC 
Khoa học phát triển từ những phương hướng nghiên 
cứu đến trường phái, từ đó có thể hình thành một bộ 


môn hoặc một ngành khoa học. Sự phát triển có thể 


43 


hình dung theo sơ đồ (Hình 2). 


Ngành khoa học 
Bỏ môn khoa học 


Trường phải 
khoa học 


Phương hưởng - 


Hình 9: Lôgic phớt triển của khoa học 








Phương hướng bhoa học là một tập hợp những nội 
dung nghiên cứu thuộc một hoặc một số lĩnh vực khoa 
học, được định hướng theo một hoặc một số mục tiêu về 
lý thuyết hoặc phương pháp luận. 

Trương phút bhoa học là một phương hướng khoa 
học được phát triển đến một cách nhìn mới hoặc một 
góc nhìn mới đối với đối tượng nghiên cứu, là tiên đề 
cho sự hình thành một hướng mới về lý thuyết hoặc 
phương pháp luận. 

Ngành bhoa học là một lĩnh vực hoạt động xã hội về 
nghiên cứu khoa học hoặc một lĩnh vực đào tạo. Chẳng 
hạn, khi nói "chuyên gia giáo dục” có nghĩa là người 
hoạt động trong ngành giáo dục, đã nắm vững hàng 
loạt bộ môn khoa học về giáo dục. 

Bộ môn khoa học là hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh 
về một đối tượng nghiên cứu. Một bộ môn khoa học 


44 


được nhận dạng dựa trên những tiêu chí sau; 

- Tiêu chí 1; Có đối tượng nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật được đặt 
trong phạm vì quan tâm của bộ môn khoa học. 

- Tiêu chí 2: Có một hệ thống lý thuyết, 

Hệ thống lý thuyết bao gồm các khái niệm, phạm 
trù, quy luật. Hệ thống lý thuyết của một bộ môn khoa 
học thường gồm 2 bộ phận: bộ nhận riêng và bộ phận kế 
thừa từ các khoa học khác. 

~ Tiêu chí 3: Có một hệ thống phương pháp luận. 

Phương pháp luận hiện nay được hiểu theo hai 
nghĩa: Lý thuyết về phương pháp, khoa học về phương 
pháp; Hệ thống các phương pháp. 

Phương pháp luận của một bộ môn khoa học bao 
gầm hai bộ phận: phương pháp luận riêng và phương 
pháp luận thâm nhập từ các bộ môn khoa học khác 
nhau, 

- Tiêu chí 4: Có mục đích ứng dụng. 

Do khoảng cách giữa nghiên cứu và áp dụng ngày 
càng rút ngắn về không gian giữa phòng thí nghiệm 
nghiền cứu với cơ sở sản xuất và thời gian từ nghiên 
cứu đến áp dụng, mà người ta ngày càng dành nhiều 
mối quan tâm tới mục đích ứng dụng. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp người nghiên cứu chưa biết trước mục 
đích ứng dụng. Vì vậy, không nên vận dụng một cách 
máy móc tiêu chí này. 

- Tiêu chí ð: Có một lịch sử nghiên cứu. 


Lịch sử nghiên cứu của một bộ môn khoa học 


45 


thường có thể bắt nguồn từ bộ môn khoa học khác. 
Trong giai đoạn tiếp sau, với sự hoàn thiện về lý thuyết 
và phương pháp luận, những bộ môn khoa học độc lập 
ra đời, tách khỏi khuôn khổ bộ môn khoa học cũ. Tuy 
nhiên, không phải mọi bộ môn khoa học đều có lịch sử 
phát triển như vậy. Vì thế, cũng không nên vận dụng 
máy móc tiêu chí này. 


4£Ê 


CHƯƠNG Iï 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp nghiên cứu khoa học là một phạm trù 
phức tạp, khi nghiên cứu về nó, chúng ta cần phải phân 
tích sâu sắc và phải làm rõ ba bậc của phạm trù này, đó 
là: phương pháp nghiên cứu, phương pháp hệ và 
phương pháp luận. 


L. Phương pháp nghiên cứu 


Phương pháp nghiên cứu là tổ hợp cách thức mà nhà 
khoa học sử dụng để tác động, khám phá đối tượng. Tôđo 
Páplốp nói rất rõ về ban chất của phương pháp: Phương 
pháp nghiên cứu khoa học là những quy luật nội tại của 
sự vận động của tư duy với tư cách là sự phản ánh chủ 
quan của thế giới khách quan... là những quy luật khách 
quan được chuyển dịch trong ý thức của con người, được 
sử dụng một cách có ý thức và có hệ thống như một 
phương tiện để giải thích và cải tạo thế giới. 

Như vậy, phương pháp được nhìn nhận ở cả hai 
mặt: mặt chủ quan và mặt khách quan. Mặt chủ quan 
là ý thức của chủ thể. Nhà nghiên cứu lựa chọn phương 


47 


pháp này hay phương pháp kia, điều đó phụ thuộc vào 
trình độ, kinh nghiệm và khả năng thực hành của bọ 
và sẽ cho một kết qua phù hợp với khả năng chủ quan 
ấy. Mặt khách quan là sự phản ánh quy luật khách 
quan của hiện thực vào ý thức của nhà khoa học. Các 
quy luật tự chúng chưa thành phương pháp nhưng nhờ 
có các quy luật mà tìm ra được phương pháp phù hợp. 
Mặt chủ quan phải tuân thủ mặt khách quan mới có 
thể đạt được kết quả trong nghiên cứu, trong nhận thức 
khoa học. 

Phương pháp nghiên cứu khoa học rất đa dạng, có 
những phương pháp chung cho nhiều lĩnh vực khoa 
học; có những phương pháp đặc thù cho một ngành. 
Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mục đích, 
nhiệm vụ và đặc điểm của đối tượng mà ta cần khám 
phá. 

2. Phương pháp hệ 


Phương pháp hệ là nhóm các phương pháp được sử 
dụng trong một lĩnh vực khoa học hay một để tài cụ 
thể. Các phương pháp này hỗ trợ. bổ sung và kiểm tra 
lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu và để khẳng định 
tính chân thực của các luận điểm khoa học. 

Mỗi phương pháp bao gồm một tổ hợp các thao tác 
kỹ thuật liên hoàn. Trong một đề tài khoa học, người ta 
sử dụng phối hợp các thao tác của các phương pháp 
khác nhau. Không có một công trình khoa học nào sử 


48 


dụng một phương pháp duy nhất lại cho ta kết quả thật 
sự khách quan. 

Trong khi đi tìm bản chất của các đối tượng nghiên 
cứu, các nhà khoa học cũng đi tìm ca phương pháp mới 
và cách phối hợp các phương pháp khác nhau để đi đến 
chân lý. Mỗi phương pháp nghiên cứu khoa học đều có 
điểm mạnh và chỗ yếu. Sử dụng phối hợp là cách tốt 
nhất để khắc phục chỗ yếu và phát huy điểm mạnh của 
các phương pháp nghiên cứu khoa học. 


3. Phương pháp luận 


Theo nghĩa hẹp, phương pháp luận chính là lý luận 
tổng quát, là những quan điểm chung, là cách tiếp cận 
đối tượng khoa học. Đây là những luận điểm có tính 
triết học, tuy nhiên nó không đồng nhất với triết học, 
mà nó vận dụng triết học như thế giới quan để giải 
thích và khám phá mà thôi. Những quan điểm phương 
pháp luận là kim chỉ nam hướng dẫn nhà khoa học trên 
con đường tìm tòi, nghiên cứu. Có những quan điểm 
phương pháp luận cho nhiều ngành khoa học, cũng có 
những quan điểm riêng, đặc thù của một lĩnh vực khoa 
học mà gọi là phương pháp luận chuyên ngành. 

Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có hai cách 
tiếp cận với phương pháp luận. Khoa học tự nhiên là 
khoa học thực nghiệm. Nghiên cứu khoa học tự nhiên 
bắt đầu từ các sự kiện cụ thể. Con đường nghiên cứu 
thường bắt. đầu từ thí nghiệm và bằng cách quy nạp mà 


49 


hình thành luận điểm khoa học, nghĩa là đi từ phương 
pháp luận cụ thể, sau đó mới xuất hiện nhu cầu về 
phương pháp luận. 

Ehoa học xã hội là khoa học thực chứng. Khi nghiên 
cứu khoa học xã hội, người nghiên cứu phải có bề dày 
tích huỷ các sự kiện, vì để giải thích chúng luôn động 
chạm tới các vấn đề triết học. Do vậy, nghiên cứu và 
giả thích các hiện tượng xã hội bao giờ cũng có quan 
điểm dẫn đường. Vai trò của phương pháp luận là vô 
cùng to lớn, như Lênin đã nói: Như ngọn đuốc soi đường 
trong đêm tối. 


II- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC 


1. Nghiên cứu khoa học 


Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc biệt của 
con người. Đây là một hoạt động có mục đích, có kế 
hoạch, được tổ chức chặt chẽ của đội ngũ các nhà khoa 
học với những phẩm chất đặc biệt, được đào tạo ở trình 
độ cao. Theo lý thuyết công nghệ thì nghiền cứu khoa 
học là quá trình tìm tòi, phát hiện thông tìn mới, gia 
công chế biến, lưu trữ và sử dụng thông tin vào mục 
đích phục vụ cuộc sống và sản xuất. 

Với ý nghĩa chung thì nghiên cứu khoa học là hoạt 
động nhận thức thế giới khách quan, là quá trình phát 


50 


hiện chân lý và vận dụng chúng vào cuộc sống. 

Với cách trình bày trên cho thấy nghiên cứu khoa 
học là hoạt động phức tạp, cần phải được xem xét một 
cách sâu sắc hơn. 

Các đặc trưng của nghiên cứu khoa học: 

- Mục đích của nghiên cứu khoa học là phát hiện 
khám phá thế giới, tạo ra chân lý mới để vận dụng 
những hiểu biết ấy vào cải tạo thế giới. Nghiên cứu 
khoa học luôn hướng tới cái mới. Trì thức khoa học 
không phải là bất biến, nó luôn được bổ sung, hoàn 
thiện, phủ định cái lỗi thời, tìm kiếm cái chính xác hơn 
- khoa học là cách mạng. Kết luận khoa học là những 
luận điểm có thể kiểm tra được. 

- Đối tượng nghiên cứu khoa học là thế giới phức 
tạp. Mỗi bộ môn khoa học chọn cho mình một đối tượng 
riêng. 

- Chủ thể nghiên cứu khoa học là các nhà khoa học, 
những người có trình độ cao. Không phải ai cũng có thể 
nghiên cứu khoa học được. 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học là phương pháp 
nhận thức thế giới, được tiến hành bằng những quy 
định đặc biệt, với những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. 
Phương tiện nghiền cứu khoa học là những thiết bị kỹ 
thuật hiện đại, tỉnh xảo. 

- Nghiên cứu khoa học là hoạt động phức tạp, chứa 
nhiều mâu thuẫn, nhiều trường phái, nhiều xu hướng 
đấu tranh lân nhau, kết cục chân lý khoa học là cái phù 
hợp với hiện thực, đem lại lợi ích cho cuộc sống của con 


B1 


người. 

- Nghiên cứu khoa học là một hoạt động chứa đựng 
yếu tố mạo hiểm, nghiên cứu có thể thành công và có 
thể nếm trải thất bại. Sự thành công cho giá trị mới, sự 
thất bại không phải là tốn thất mà là sự trả giá của 
khoa học. Nghiên cứu khoa học còn chứa đựng yếu tế 
mạo hiểm về mặt kinh tế, nghiên cứu khoa học khó 
hạch toán lỗ lãi theo đơn giá, có những thành công thật 
là vỗ giá, có những thất bại là khó lường. 

- Giá trị của sản phẩm khoa học được quyết định bởi 
tính thông tin, tính triển vọng, tính ứng dụng và nhu 
cầu sử dụng của xã hội, cũng như tính kinh tế của nó. 

Trong quá trình triển khai thực hiện để tài khoa học 
có một số khái niệm đóng vai trò công cụ nhận thức rất 
quan trọng trong việc trao đổi các ý tưởng khoa học. Đó 
là khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối 
tượng khảo sát và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc hiện 
tượng cần được xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ 
nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu chính là đối tượng 
nhận thức của khoa học, bao gồm những mặt, những 
đặc tính và những quan hệ tổn tại trong sự vật mà 
người nghiên cứu cần phát hiện. 

Đối tượng nghiên cứu được sử dụng với ý nghĩa là 
đối tượng nhận thức của một bộ môn khoa học, đồng 
thời cũng được sử dụng với ý nghĩa là đối tượng nhận 


52 


thức của một đề tài khoa học. Ví dụ: đối tượng nghiên 
cứu của triết học là các quy luật phổ biến của thế giới; 
đối tượng nghiên cứu của đề tài "Thủ pháp phức điệu 
trong các bản giao hưởng của Beetthoven" là thủ pháp 
phức điệu. 

- Khách thể nghiên cứu: | 

Khách thể nghiên cứu là hệ thống sự vật tổn tại 
khách quan trong các mối liên hệ mà người nghiên cứu 
đang cần khám phá. Như vậy, khách thể nghiên cứu 
chính là nơi chứa đựng những vấn đề mà người nghiên 
cứu cần tìm câu trả lời, tức đối tượng nghiên cứu. 
Khách thể có thể bao gồm khách thể vật chất và khách 
thể tình thần. Ví dụ: khách thể nghiên cứu của đề tài 
"Sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên các trường 
đại học" là các trường đại học; khách thể nghiên cứu 
của đề tài "Xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 
của các ngân hàng thương mại quốc doanh" là các ngân 
hàng thương mại quốc doanh. 

- Đối tượng khảo sát: 

Đối tượng khảo sát là một phần đủ đại diện của 
khách thể nghiên cứu được người nghiên cứu lựa chọn 
để xem xét. Đương nhiên, người nghiên cứu không thể 
đủ quỹ thời gian và kính phí để thực hiện công cuộc 
khảo sát trên toàn bộ khách thể nghiên cứu, mà chỉ có 
thể chọn một số mẫu nào đó để làm rõ những thuộc 
tính bản chất như đã để cập trong mục tiêu nghiên cứu. 

Chúng ta có thể xem xết mối quan hệ giữa khách 


DỞ 


thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và đối tượng khao 
sát qua một vài ví dụ sau: 

- Trong đề tài "Xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro 
tín dụng ở các ngân hàng thương mại quốc doanh", thì 
đối tượng khảo sát là một số ngân hàng thương mại 
quốc doanh được tác gia lựa chọn để khảo sát (chỉ có thể 
khảo sát một số, mà không thể khảo sát hết mọi ngân 
hàng thương mại quốc doanh). Trong đề tài nghiên cứu 
âm nhạc về "Thủ pháp phức điệu trong các bản giao 
hưởng của Beethoven", thì khách thể nghiên cứu và đối 
tượng nghiên cứu trong trường hợp này trùng nhau, là 
"các bản giao hưởng của Beethoven". Một khách thể 
nghiên cứu và một đối tượng khảo sát có thể phục vụ 
cho nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau. Chẳng hạn, 
các ngân hàng thương mại quốc doanh có thể được chọn 
làm đối tượng nghiên cứu về "Xây dựng các biện pháp 
hạn chế rủi ro tín dụng" như đã thấy ở ví dụ nêu trên, 
nhưng các ngân hàng thương mại quốc doanh lại có thể 
được chọn làm đối tượng nghiên cứu cho nhiều đề tài 
khác về công nghệ ngân hàng, về công nghệ thông tin, 
thậm chí về xã hội học, về tổ chức và quản lý đoanh 
nghiệp, v.v.. 

- Phạm utL nghiên cứu: 

Không phai đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo 
sát được xem xét một cách toàn diện mọi khía cạnh, 
trong mọi thời gian, mà nó được giới hạn trong một 


phạm vi nghiên cứu nhất định: phạm vi xét về mặt quy 


S4 


mô của đối tượng; phạm vi không gian thuộc tiến trình 
của sự vật và hiện tượng; phạm vì thời gian của tiến 
trình của sự vật và hiện tượng. Phạm vị nghiên cứu 
luôn cần được quan tâm do sự hạn chế về quỹ thời gian 


và nguồn lực của nghiên cứu. 
2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 


Nghiên cứu khoa học là một dạng lao động phức tạp 
nhất trong các dạng hoạt động của xã hội loài người. 
Ngày nay, nghiên cứu khoa học là một trong những 
hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất. Bộ máy 
nghiên cứu khoa học đã trở thành khống lồ, nó đang 
nghiên cứu tất cả các vấn đề đặt ra của thế giới. Các 
thành tựu nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào 
mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khoa học đã làm đảo lộn 
nhiều quan niệm truyền thống, nó làm cho sức sản xuất 
xã hội tăng lên hàng trăm lần so với vài thập niên gần 
đây. 

Về phần mình, bản thân khoa học càng cần được 
nghiên cứu một cách khoa học: một mặt, phải tổng kết 
thực tiễn nghiên cứu khoa học để khái quát những lý 
thuyết về quá trình sáng tạo khoa học; mặt khác, phải 
tìm ra được các biện pháp tổ chức, quân lý và nghiên 
cứu khoa học tốt hơn cho bộ máy khoa học vốn đã 
mạnh, lại phát triển mạnh hơn và đi đúng quỹ đạo hơn. 

Trong số hàng nghìn bộ môn khoa học hiện đại có 


nh. 


một số bộ môn đề cập tới quá trình nghiên cứu khoa học 
một cách nghiêm túc và có hệ thống. Chúng ta có thể 
xem xét một số bộ môn sau: | 

- Một là, lịch sử khoa học tự nhiên và kỹ thuật tổng 
kết các quy luật lịch sử của sự phát triển , tiến bộ của 
các khoa học và kỹ thuật. 

- Hai là, khoa học luận nghiên cứu tổng hợp lý luận 
và tổng kết kinh nghiệm hoạt động của các hệ khoa học 
và kỹ thuật, nhằm dự báo tiềm lực khoa học và đề xuất 
các giai pháp tác động về mặt tổ chức và xã hội nhằm 
nầng cao hiệu qua của hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Ba là, đặc biệt quan trọng là phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận (Methology) có 
nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là methodos và logos. 
Methodos là phương pháp, cách thức; logos là lý thuyết, 
học thuyết. Như vậy, phương pháp luận là lý thuyết về 
phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa 
học là lý thuyết về phương pháp nhận thức khoa học. 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một lý 
thuyết bao gồm các bộ phận sau đây: 

- Hệ thống các luận điểm chung nhất với tư cách là 
những quan điểm, những cách tiếp cận đối tượng khoa 
học. Chúng giữ vai trò chỉ đạo quá trình tổ chức nghiên 
cứu khoa học. 

- Hệ thống lý thuyết về phương pháp nhận thức 
khoa học. Phương pháp nhận thức này nằm ngay trong 
lôgic nhận thức, đồng thời là quá trình phản ánh cái 


D6 


khách quan vào ý thức chủ quan của con người. Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học đề cập tới cơ chế sáng 
tạo khoa học, lôgic và kỹ thuật nghiên cứu, cũng như 
kỹ năng thực hiện quá trình nghiên cứu khoa học. 

- Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có mục đích 
và có tổ chức của xã hội, vì vậy phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học bao gồm cả lý thuyết về quá trình 
tổ chức, thực hiện và đánh giá một công trình khoa học 
cũng như nghiên cứu ứng dụng chúng vào thực tiên 
cuộc sống đó là công nghệ và chuyển giao công nghệ. 

Phương pháp luận có một vị trí đặc biệt quan trọng 
trong quá trình nghiên cứu khoa học. Trong thực tế 
nghiên cứu không có một đề tài nào lại không liên quan 
đến vấn đề phương pháp luận. Vì vậy, nắm vững 
phương pháp luận là một điều kiện thiết yếu để thực 
hiện thành công một công trình khoa học. V.I.LânIn cho 
rằng: Người nào bắt tay vào giải quyết vấn để riêng 
trước khi giải quyết những vấn đề chung thì người đó 
trong mỗi bước đi sẽ không tránh khỏi những "vấp váp" 
một cách không tự giác. 

Phương pháp luận khoa học là một bộ phận quan 
trọng của bản thân khoa học. Sự hoàn thiện về phương 
pháp luận là một yêu cầu thường xuyên của phát triển 
khoa học. Hoàn thiện về phương pháp luận là sự tự ý 
thức của bản thân khoa học về sự phát triển của chính 
mình. Trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, của 
cuộc sống và của khoa học, yêu cầu phải có cách nhìn 


Dí 


mới, cách tiếp cận mới đối với hiện thực để tìm ra 
những phương pháp mới phù hợp với sự biến đổi thường 
xuyên của hiện thực. 


3. Mục tiêu và mục đích nghiên cửu 


Mục tiêu và mục đích là hai khái niệm khá then 
chốt trong nghiên cứu khoa học. 

- Mục tiêu là cái đích về mặt nội dung mà người 
nghiên cứu vạch ra để thực hiện, để định hướng nỗ lực 
nghiên cứu trong quá trình tìm kiếm. Mục tiêu là 
những điều cần phải làm rö trong công việc nghiên cứu 
và là ý nghĩa khoa học của nghiên cứu. Câu hỏi đặt ra 
trước mục tiêu là "làm cái gì?". 

- Mục đích là ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu, là 
đối tượng phục vụ của sản phẩm nghiên cứu. Câu hỏi 
đặt trước mục đích là "để phục vụ cho cái gì? ". 

Mỗi đề tài nghiên cứu đều có một hoặc một số mục 
tiêu xác định. Nhưng mục đích nghiên cứu thì có thể 
xác định được, cũng có thể chưa xác định được. Ví dụ, 
Đại số Boole suốt một thể kỷ rưỡi không trả lời được 
câu hỏi "Nghiên cứu để làm cái gì?". Chỉ đến khi xuất 
hiện chiếc máy tính điện tử đầu tiên, người ta mới biết 
được nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc 
đam bảo toán học cho sự vận hành của máy tính. 

Trong nhiều báo cáo khoa học, các khái niệm mục 
tiêu và mục đích đôi khi bị hiểu lẫn lộn. Ví dụ, có người 
nghiên cứu đề tài về "Tìm hiểu trống đồng cổ Việt 


Giờ) 


Nam" đã trình bày mục tiêu nghiên cứu là: "nhằm bổ 
sung đây đủ thêm những trang sử dân tộc, lịch sử văn 
hoá, lịch sử mỹ thuật, lịch sử các nghề thủ công" và "để 
bô sung thông tin giới thiệu cho khách tham quan”. Ở 
đây có sự chồng chéo giữa mục tiêu và mục đích. 

Trong mối liên hệ giữa nhiệm vụ, vấn đề, đối tượng, 
mục tiêu cần lưu ý" "nhiệm vụ”, "vấn đề", "đối tượng" là 
sự vật tôn tại khách quan trước người nghiên cứu. Còn 
"mục tiêu" là sự lựa chọn mang tính chủ quan của 
ngưởi nghiên cứu. 

4. Các loại hình nghiên cứu khoa học 


a. Căn cứ để phân chia loại hình nghiên cứu bhoa 
học 

Tuỷ theo lợi ích của hoạt động nghiên cứu, của hoạt 
động quản lý khoa học, người ta chia các đề tài, công 
trình khoa học thành các loại hình nghiên cứu khác 
nhau. Mỗi loại hình đó có những đặc trưng chung về 
mục tiêu nghiên cứu, về sản phẩm tạo ra cũng như về 
vị trí môi quan hệ của nó trong hệ thống hoạt động 
khoa học - công nghệ. Chẳng hạn: 

- Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu mà mỗi loại đề tài 
tạo ra: có đề tài sáng tạo ra những tri thức về quy luật 
tồn tại, vận động của sự vật, hiện tượng; có đề tài nhằm 
tìm kiếm và để xuất những giải pháp, cách thức tác 
động vào sự vật, hiện tượng; lại cũng có đề tài nhằm 
tìm kiếm, sáng tạo những biện pháp, những thao tác cụ 


59 


thể, những tri thức công nghệ, những cơ sở trực tiếp cho 
việc sáng tạo các kỹ thuật mới, v.v.. 

- Căn cứ vào các sản phẩm được tạo ra trong quá 
trình triển khai đề tài khoa học: thường thì tương ứng 
với những mục tiêu khác nhau, sản phẩm khoa học 
được tạo ra cũng khác nhau. Có những sản phẩm được 
tạo ra là những định lý, định luật; có những sản phẩm 
thuộc dạng các nguyên lý chế tạo công nghệ, các kiến 
nghị về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; 
lại có những sản phẩm là những công nghệ mới, mô 
hình sản phẩm mới hoặc là những quy định, điều luật, 
chính sách cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã 
hộI,v.v.. 

- Căn cứ vào vị trí, mối quan hệ của mỗi loại đề tài, 
mỗi loại hoạt động nghiên cứu khoa học trong một hệ 
thống chỉnh thể hoạt động khoa học nói chung và trong 
quan hệ của nó với thực tiễn đời sống chúng ta có thể 
phân loại: có đề tài đóng vai trò mở đường, định hướng, 
tạo dựng cơ sở Ìý luận, phương pháp luận; có những đề 
tài lại là sự tiếp nối kết quả của những đề tài khác; có 
đề tài mà sản phẩm tạo ra được chuyển g1ao ngay trong 
thực tiễn; nhưng cũng có những đề tài chỉ đóng vai trò 
định hướng cho hành động thực tiễn. Tuỳ thuộc vào mối 
quan hệ này, người ta cũng có thể chia ra các loại hình 
nghiên cứu khoa học khác nhau. 

b. Một số loại hình nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu cơ bản: 


60 


Nghiên cứu cơ bản là loại hình nghiên cứu nhằm 
khám phá các quy luật vận động và phát triển của sự 
vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Các quy 
luật mới đó có thể được trình bày dưới dạng lý thuyết, 
công thức, nguyên lý, biểu đồ, sơ đồ... Nhờ kết quả 
nghiên cứu cơ bản, người ta có thể thay đổi các quan 
niệm, các hệ thống lý thuyết, các quy trình công nghệ 
trước đó, có khi cả một hệ thống kiến thức đã từng tồn 
tại để hình thành một bộ môn khoa học mới, một ngành 
sản xuất mới hoặc một phương pháp mới. Nghiên cứu 
cơ bản được phân thành hai nhóm: 

- Nghiên cứu cơ bản thuần tuý là những nghiên cứu 
chưa hoặc không nhằm vào mục đích ứng dụng nào 
(như nghiên cứu gen, nghiên cứu tế bào...). 

- Nghiên cứu cơ bản định hướng là những nghiên 
cứu cơ bản đã nhằm vào một hay một số mục đích ứng 
dụng nào đó (như nghiên cứu gen trong lúa để tạo 
giống mới). 

Nghiên cứu ứng dụng: 

Nghiên cứu ứng dụng là một loại hình nghiên cứu 
dựa trên kết quả của nghiên cứu cơ bản để ứng dụng 
vào một ngành khoa học cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu 
của một ngành hay một bộ môn khoa học. Ví dụ: dùng 
kết quả của nghiên cứu vì sình để sáng tạo ra nguyên 
lý công nghệ chế tạo tân dược... 

Kết quả do nghiên cứu ứng dụng có thể là các đề 
xuất kiến giải, giải pháp, biện pháp và cũng có thể là 


61 


các nguyên lý, quy trình công nghệ mới, các phương 
thức thao tác mới. Giá trị cụ thể của các công trình 
thuộc loại hình ứng dụng còn phụ thuộc vào một phần 
kết quả của nghiên cứu triển khai - thực nghiệm. 

Nghiên cứu triển khai - thực nghiệm: 

Đây là loại hình nghiên cứu nhằm áp dụng các kết 
quả mà nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tế 
sản xuất. Đó là sự áp dụng các nguyên lý, các quy 
trình, triển khai các giải pháp để tạo ra các hình mẫu 
cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống. Loại hình 
nghiên cứu triển khai - thực nghiệm thường tiến hành 
ở các dạng sau: 

- Tiến hành trong phòng thí nghiệm với mục đích 
tìm kiếm môi trường, điều kiện, phương pháp thực hiện 
các kết quả nghiên cứu ứng dụng. 

~ Theo chu kỳ khép kín có giới hạn - có nghĩa là làm 
thử ở quy mô nhỏ trong sản xuất, công nghiệp. Quá 
trình này giúp người ta rút ra các kết luận cần thiết để 
bổ sung hoặc khắc phục trước khi triển khai rộng rãi. 

- Trình diễn hoặc thao diễn - dạng hoạt động này 
rất cần thiết khi sử dụng các máy móc, công nghệ mới. 

Nghiên cứu thăm dò, dự bao: 

Nghiên cứu thăm đò, dự báo là dạng nghiên cứu đặc 
biệt dựa trên cơ sở vận dụng các kết quả của nghiên 
cứu cơ bản hay nghiên cứu ứng dụng để xác định hướng 
nghiên cứu. Người ta còn gọi đó là "sự nghiên cứu để 
nghiên cứu". 


62 


Tính đặc biệt của nó là ở chỗ, nó không thuộc đạng 
nghiên cứu cơ bản, để trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu 
ứng dụng hoặc nghiên cứu triển khai - thực nghiệm. 
Nhiệm vụ chính của nó là tạo nguồn, khơi nguồn, định 
hướng cho hoạt động nghiên cứu. Thăm dò và dự báo 
thường được ví như marketing của quá trình nghiên 
cứu khoa học. Nghiên cứu dự báo thường được tiến 
hành theo các phương thức tiếp cận sau: 

- Dự báo trên quan niệm nhu cầu cụ thể đã chín 
muồi của tiến bộ khoa học - kỹ thuật. 

- Dự báo trên cơ sở nghiên cứu lôgic phát triển nội 
tại của bộ môn khoa học. 

~ Dự báo trên cơ sở phân tích cấu trúc, sự tương tác 
ngành và cơ chế hình thành các môn khoa học mới. 

- Dự báo xuất. phát từ đòi hoi của kỹ thuật và nhu 
cầu của đời sống. 

- Dự báo nhờ khai thác các thông tin trong các công 
trình nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu mô tfd: 

Thủ thuật mô tả của nghiên cứu được âp dụng rộng 
rãi trong các môn triết học, toán học và khoa học xã hội. 
Đôi khi nó còn được áp dụng cả trong địa chất, y học, 
thiên văn học, sinh học nữa. Điều đó là do tính chất đặc 
biệt, tính chất phức tạp của các đối tượng nghiên cứu 
của các môn khoa học này, của các quá trình và hiện 
tượng mà trong nhiều trường hợp không thể tiến hành 
thực nghiệm được. 


63 


Nghiên cứu mô tả có các nét rất đặc trưng sau đây: 

+ Mô tả chính xác, có dẫn liệu về các sự kiện, tình 
tiết, ch1 tiết lấy từ nguồn ban đầu, tồn tại khách quan 
nhưng chưa được nghiên cứu; 

+ Khám phá thực chất các sự kiện, tư tướng trong 
mối quan hệ lẫn nhau, trong mối tác động tương hỗ và 
nêu ra các quy luật phát triển của chúng: 

+ Phân tích, tổng hợp các tài liệu thực tế và xác 
định kết luận. 

Mô ta được áp dụng rộng rãi không chỉ trong nghiên 
cứu khoa học mà cả trong văn học nghệ thuật và trong 
chính trị nữa. Trong khi được coi như là "sự thật hiển 
nhiên của các sự kiện" thì việc làm sáng tô có dẫn liệu 
quan sát là điều kiện bắt buộc của quá trình sáng tạo 
khoa học, còn trong các tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi 
"giống hệt như trong cuộc sống", đòi hỏi phải mô tả một 
sự kiện có thể hay có khả năng xảy ra. 

Nghiên cứu lịch sử - tiểu sử: 

Căn cứ theo nội dung thì loại hình nghiên cứu này 
có thể hình thành như sau: 

+ Tiểu sử khoa học; 

+ Nghiên cứu về thế giới quan và sự sáng tạo; 

+ Phân tích khái quát vai trò lịch sử của những con 
người kiệt xuất trong đời sống xã hội đương thời; 

+ Nghiên cứu về quyền ưu tiên của nền khoa học, 
kỹ thuật, văn hoá nước nhà và các nhà bác học trong 
nước, v.V.. 


64 


Tiểu sử khoa học bao gồm việc trình bày một cách 
khách quan theo trình tự thời gian những sự kiện quan 
trọng nhất trong đời sống của một con người lỗi lạc nào 
đó; so1 sáng những sự kiện trong đời sống sinh hoạt của 
người ấy; bình luận sâu sắc tiểu sử, tinh thần, tư tưởng, 
sáng tạo. 

Khái niệm "khoa học" gắn liền với việc nghiên cứu 
tiểu sử với ý nghĩa về thế giới quan, triết học, khi mà 
tác gia đát kế hoạch nghiên cứu xuất phát từ quan 
điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, một học thuyết 
duy nhất đảm bảo sự đúng đắn trong việc soi sáng các 
hiện tượng, sự kiện và các yếu tố. 

Nguồn tài liệu tiểu sử khoa học chính là các dẫn liệu 
của chính tiểu sử bản thân đối tượng, các nhật ký, thư 
từ, bài diễn văn, lời phát biếu, hồi ký... của những 
người đương thời, các công trình khoa học và những 
công trình khác có liên quan đến đề tài. Như đã nói ở 
phần trước, việc lựa chọn nguồn, tài liệu ban đầu cần 
phải được chú ý-đặc biệt. 

Loại nghiên cứu hôn hợp: 

Các tác phẩm khoa học dạng này thường gặp trong 
tất ca các lĩnh vực tri thức. Dạng công trình khoa học 
này có thể xem là tổng hợp, vì nó cho phép áp dụng các 
loại nghiên cứu khác nhau, sử dụng một cách linh hoạt 
các loại nghiên cứu đó vào những nhiệm vụ phức tạp 
của các công trình nghiên cứu. 


Trong thực tế hoạt động khoa học, sự phân chia các 


65 


loại hình nghiên cứu chỉ mang một ý nghĩa tương đối 
và phục vụ cho yêu cầu của nhân thức lý thuyết. Đối 
với một công trình khoa học cụ thể, phải tuỳ giá trị đích 
thực của nó đem lại mới có thể phân định công trình đó 
thuộc loại hình nào hoặc kết hợp với các loại hình nào. 
Tuy nhiên, không thể có sự quy định chặt chẽ đối với 
mỗi công việc, mỗi một đề tài cụ thể, nhưng nhà nghiên 
cứu lại phải biết xác định đề tài mà mình đang triển 
khai thuộc loại hình nghiên cứu nào. Như vậy mới có 
thể xác định được các loại thông tin, nguồn thông tin cơ 
bản cần phân tích, xử lý để tránh được những nghiên 
cứu trùng lặp không cần thiết và để đề tài có thể triển 
khai đúng hướng. 

Việc chìa thành các loại hình nghiên cứu khoa học sẽ 
giúp các nhà nghiên cứu lựa chọn các đề tài phù hợp với 
khả năng thực tế của bản thân, định hướng đầu tư 
nhân lực, tài chính, phương tiện, thời gian cho các công 
trình nghiên cứu của mình. Mặt khác, cũng giúp các 
nhà lãnh đạo và quản lý khoa học định mức đầu tư, xét 
duyệt các chương trình, kế hoạch nghiên cứu trong 
từng thời kỳ, tạo ra sự ăn khớp với điều kiện kinh tế — 
xã hội chung của ngành và của quốc g1a. 


III- MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI 


Xã hội là một dạng vật chất có tổ chức đặc thù của 


66 


thế giới khách quan. Khi nói đến xã hội, người ta liên 
tưởng ngay đến con người trong tính cộng đồng và quan 
hệ giữa những con người, những cộng đồng người đó với 
nhau. 

Những mối quan hệ giữa con người với con người 
cũng rất đa dạng, có quan hệ về lợi ích vật chất, có 
những quan hệ về truyền thống, chúng tộc, có các mối 
quan bệ chính trị, văn hoá, đạo đức..., trong đó quan hệ 
vật chất đóng vai trò cơ sở, là nền tảng cho các mối 
quan hệ khác. Giữa các mối quan hệ đó lại tác động 
biện chứng với nhau và có tác động quan trọng tới quan 
hệ vật chất. 

"Xã hội - bất cứ dưới hình thức nào, nó cũng là sản 
phẩm của sự tác động lẫn nhau giữa người và người". 
Nói cách khác, xã hội là sản phẩm tổng hoà của sự tác 
động lẫn nhau giữa con người với con người. 

Như mọi dạng vật chất khác, xã hội tổn tại, vận 
động và phát triển theo những quy luật khách quan 
vốn có của nó. Tuy nhiên, những quy luật xã hội lại chỉ 
được biểu hiện thông qua hoạt động của con người. 

Xã hội, từ rất sớm, đã trở thành khách thể nghiên 
cứu của khoa học và triết học. Khoa học xã hội là một 
tập hợp các ngành khoa học chuyên nghiên cứu những 
mặt, những khía cạnh xã hội của các hoạt động của con 
người. Khoa học xã hội nghiên cứu những quy luật vận 
động và phát triển, các hình thức chuyển hoá của các 
quan hệ tổng hoà giữa các cộng đồng người, giữa người 


67 


với người trong quá trình tổn tại và phát triển của 
chính họ. Khoa học xã hội có những đặc trưng sau đây: 

- Con người trong phạm vi xã hội và toàn bộ các 
quan hệ của họ trong quá trình sản xuất và tổ chức đời 
sống, trong các điều kiện kình tế - xã hội và trong các 
hoàn cảnh lịch sử đều là đối tượng nghiên cứu của khoa 
học xã hội. 

- Khoa học xã hội luôn luôn chịu sự tác động, quy 
định của các quan điểm, khuynh hướng, hệ tư tưởng 
chính trị giai cấp khác nhau, trong các thời đại lịch sử 
khác nhau, được hình thành trên cơ sở có những khác 
biệt cơ bản về quan hệ kinh tế và lợi ích kinh tế. 

- Sản phẩm của khoa học xã hội phần lớn ở đạng lý 
thuyết. quan điểm, rất ít có tác động mang tính trực 
tiếp, tức thời. Hiệu quả ấp dụng các kết quả của khoa 
học xã hội tuy chậm, khó khăn nhưng thường mang lại 
những chuyển biến sâu sắc, rộng rãi. 

- Khoa học xã hội luôn có sự gắn bó hữu cơ với sự 
phát triển của khoa học tự nhiên, của khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ. 

1. Phương pháp điều tra 

Điều tra bằng phiếu hỏi là một phương pháp nghiên 
cứu phi thực nghiệm thưởng được áp dụng trong các 
nghiên cứu xã hội. Thông qua việc phát và thu phiếu 
điều tra, nhà nghiên cứu thu được những thông tìn từ 
khách thể về nhận thức, thái độ, hành vì, trạng thái 


63 


tồn tại các sự kiện có liên quan đến trì thức và phạm vi 
nghiên cứu. Vì khách thể của phương pháp tác động . 
này là các cộng đồng người, do đó nhà nghiên cứu cần 
tuân thủ nghiêm túc các bước nghiên cứu sau đây: 

Bước thú nhất: Chuẩn bị điều tra. Ở đó công việc 
chuẩn bị điều tra bao gồm các thao tác: chọn mẫu, chọn 
địa bàn khảo sát, lựa chọn thời gian khảo sát, thiết kế 
phiếu hỏi và khảo sát định tính. 

Việc lựa chọn địa bàn khảo sát phải tuân theo yêu 
cầu: địa bàn được lựa chọn phải mang tính đại diện, 
tính đặc trưng, thể hiện ở các đặc điểm địa lý, điều kiện 
kinh tế, văn hoá, xã hội... 

Mẫu khảo sát có thể được lựa chọn bằng các phương 
pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, ngẫu nhiên phân tầng; lấy 
mẫu có hệ thống hay hệ thống phân tầng và lấy mẫu 
theo cụm. Việc chọn mẫu phải bảo đảm tính ngầu 
nhiên và tính đại diện, 

Việc thiết kế phiếu hồi phải báo đảm bám sát mục 
tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, phù hợp với đối tượng, các 
câu hồi cần phải bảo đảm tạo ra sự chú ý, kích thích sự 
hợp tác trong trả lời. Một phiếu hỏi phải bảo đầm thu 
được các thông tin liên quan đến các vấn đề nghiên cứu 
và phai có đủ các biến số độc lập phân ánh các quan hệ 
nhiều chiều, đa dạng của tập hợp mẫu được khảo sát. 

Sau khi thiết kế xong phiếu hỏi, có thể phải tiến 
hành khảo sát định tính, kết hợp với phỏng vấn sâu, 
tham văn chuyên gia... để hoàn thiện phiếu hỏi, để đề 


69 


ra các yêu cầu cần thực hiện trong quá trình điều tra 
và giám sát điều tra. 

Bước thứ hơi: Tiến hành điều tra. Để công tác điều 
tra được tốt, các điều tra viên (nếu có) cần phải được 
tập huấn để quán triệt mục đích, yêu cầu điều tra, 
thống nhất các biện pháp phù hợp với từng nhóm mẫu 
và từng địa bàn điều tra. 

Trong quá trình điều tra, nhà nghiên cứu cần tuân 
thủ những yêu cầu đã được đề ra. Trong trường hợp 
phải sử dụng cộng tác viên, điều tra viên, nhà nghiên 
cứu cần tiến hành các biện pháp giám sát điều tra, với 
mục đích thu được thông tin một cách khách quan, tin 
cậy. 

Bước thứ ba: Xử lý kết quả điều tra. Việc xử lý kết 
quả điều tra cần được tiến hành bằng các phương pháp 
nghiên cứu lý thuyết: phân tích tư liệu, tổng hợp và 
phân loại tư liệu. Tuy nhiên, trước hết cần phải tiến 
hành các thao tác để "làm sạch" số liệu. Sau khi số liệu 
được "làm sạch”, nhà nghiên cứu tiến hành xử lý số hệu 
bằng các phương pháp thống kê, phân tích , so sánh... 
theo các biến số độc lập để rút ra những thuộc tính 
chung của các tập hợp mẫu nhằm hình thành luận cứ 
cho các gia thuyết nghiên cứu. 

Tuy theo mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu cũng như 
trạng thái tồn tại của đối tượng khảo sát, nhà nghiên 
cứu có thể lựa chọn sử dụng một số biện pháp xử lý 
thông tin định tính hay định lượng bằng các số liệu, các 


70 


loại biểu đề. sơ đồ để mô tả, giải thích, làm rõ các thuộc 
tính bản chất, xu thế của đối tượng nghiên cứu. 


2. Phương pháp đề xuất vã kiểm chứng giả 
thuyết 


Giả thuyết nghiên cứu là kết luận mang tính giả 
định về những thuộc tính,bản chất của sự vật, hiện 
tượng hoặc về xu hướng vận động và phát triển của 
chúng, do nhà nghiên cứu đặt ra để chứng minh trong 
toàn bộ quá trình nghiên cứu. 

Có thể nói rằng, chỉ khi nào đề xuất được giả thuyết, 
công việc nghiên cứu khoa học mới thực sự bắt đầu. 
Việc triển khai một công trình khoa học, xét cho cùng là 
quá trình kiểm chứng giả thuyết; và cuối cùng, khi giả 
thuyết được kiểm chứng, công việc nghiên cứu cơ bản 
được kết thúc. Như vậy, ta có thể nhận rõ tầm quan 
trọng của giả thuyết nghiên cứu trong lao động của các 
nhà khoa học. 

Tuy nhiên, vì là những kết luận giả định, nên giả 
thuyết được đề xuất có thể phù hợp, cũng có thể không 
hoàn toàn phù hợp hoặc không phù hợp. Để có thể đưa 
ra những giả thuyết phù hợp với quy luật vận động của 
sự vật, hiện tượng được nghiên cứu, cần phải xây dựng 
giả thuyết bắt đầu từ quan sát nghiêm túc các sự kiện 
trên cơ sở những nền tầng lý thuyết đúng đắn. Tóm lại, 
phải co1 việc xây dựng giả thuyết cũng là một giai đoạn 
nghiên cứu thực sự. Trên cơ sở quan sát sự kiện, tiến 


Z1 


hành các nghiên cứu lý thuyết đôi với các tư liệu, các dữ 
liệu đã có, phát hiện vấn đề nghiên cứu, nhà khoa học 
bắt đầu hình thành nên những giả thuyết nhằm có thể 
làm sáng tỏ vấn để nghiên cứu. 

Trong quá trình kiểm chứng giả thuyết, nhà nghiên 
cứu cần nắm vững và vận dụng các quy tắc của phép 
chứng minh. Nội dung cơ bản của phép chứng minh 
được vận dụng vào nghiên cứu khoa học bao gồm: 

Thứ nhất, giả thuyết phải được trình bày rõ ràng, 
nhất quán, được giữ vững trong suốt quá trình nghiên 
cứu. 

- Thứ hai, các căn cứ được sử dụng để chứng minh 
cho giả thuyết phải bảo đảm tính chính xác, có sức 
thuyết phục. Tĩnh chính xác của các căn cứ đó có thể đã 
được người khác thực hiện trong những nghiên cứu 
khác, cũng có thể do nhà khoa học tự mình phải thu 
thập, xử lý thông tin để chứng minh. Trong trường hợp 
thứ hai, nhà khoa học đã phải thực biện một tiểu đề tài 
(đề tài nhánh) trước khi thực hiện công việc nghiên cứu 
chính của mình. 

Thú bơ, các phương pháp, thao tác được sử dụng để 
liên kết các căn cứ với giả thuyết, liên kết các căn cứ với 
nhau cùng chứng mình cho giả thuyết phải nằm trong 
một hệ phương pháp chỉnh thể. Chúng phải được bổ 
sung, hỗ trợ cho nhau. Tuyệt đối tránh các phương 
pháp chứng minh có thể dẫn đến hai suy luận có giá trị 
đối lập triệt tiêu lẫn nhau. 


72 


3. Phương pháp thống kê 


Đây là một phương pháp được sử dụng phổ biến 
trong nghiên cứu khoa học nói chung, trong nghiên cứu 
khoa học xã hội nói riêng. Phương pháp này được xây 
dựng trên cơ sở định luật số lớn, nghĩa là sự thống kê 
theo dãy số phản ánh sự biến thiên về lượng của nhiều 
(hoặc toàn bộ) các đơn vị cá biệt hợp thành sự vật, hiện 
tượng được nghiên cứu. Phương phấp thếng kê thường 
được tiến hành theo ba gial đoạn: 

- Điều tra thống bê: nhà nghiên cứu tiến hành thu 
thập các số liệu phân ánh các mặt, các yếu tế khác 
nhau có liền quan trực tiếp và phân ánh sự vận động 
biến đổi của sự vật, hiện tượng được nghiên cứu. Nói 
cách khác, đó là việc thu thập số liệu theo các tiêu thức 
và chỉ tiêu thống kê nói lên sự vận động biến đối về 
lượng của các đơn vị tổng thể hợp thành của những 
tổng thể thống kê được nghiên cứu xác định. 

Việc điều tra thu thập số Hệu thống kê có thể dựa vào 
các báo cáo thống kê định kỳ, các điều tra và khảo sát 
chuyên môn. Tuỳ theo tính chất, mục tiêu của từng công 
trình, có thể tiến hành điều tra toàn bộ hay điều tra 
chọn mẫu. Trong quá trình điều tra thống kê, nhà 
nghiên cứu có thể sử dụng nhiều biện pháp cụ thể nhằm 
thu thập số liệu thống kê: đăng ký trực tiếp, phòng vấn, 
điều tra bằng phiếu hỏi, tự khai báo, thông qua gửi thư 
hay ghi chép qua các tư liệu trong phòng... Dù tiến hành 
biện pháp nào cũng cần lưu ý răng, các số liệu đưa vào 


73 


thống kê phải chính xác, khách quan và cập nhật. 

- Tông hợp thống kẻ: nhà nghiên cứu phải kiểm tra, 
chỉnh lý, hệ thống hoá các số liệu đã thu thập trong giai 
đoạn thứ nhất. Sau đó tiến hành phân loại các số liệu 
theo các biến số, các tiêu thức thống kê, tiến hành xây 
dựng các bang thống kê, các sơ đồ, biểu đồ thống kê 
theo tiến trình thời gian hoặc giữa các sự vật khác 
nhau trong cùng một thời điểm thống kê. 

- Phân tích thống kê: àó là việc kết hợp sử dụng 
nhiều phương pháp, phân tích, kết hợp các thao tác tư 
duy nhằm đưa ra những kết luận định tính về mức độ, 
xu hướng, tính chất, mối quan hệ của các biến số nói 
lên bản chất của sự vật, hiện tượng được nghiên cứu. 

Trong gial đoạn này, nhà nghiên cứu phải vận dụng 
nhiều phương pháp cụ thể: tính các giá trị tuyệt đối, giá 
trị tương đối, giá trị bình quân phản ánh mặt lượng của 
một, hệ các biến số; phương pháp dãy số biến động theo 
thời gian thông qua các bảng, các sơ đổ, các biểu để 
thống kê; phương pháp phân tích tương tự so sánh. 

Các giai đoạn của phương pháp thống kê có mỗi 
quan hệ chặt chẽ mật thiết với nhau, và mỗi giai đoạn 
có một vị trí vai trò khác nhau. Sai lầm của bất kỳ giai 
đoạn nào cũng đều có thể dẫn đến những nhận thức 
không đúng hoặc thiếu chính xác về sự vật, hiện tượng 
được nghiên cứu. 


4. Phương pháp tham vấn chuyên gia 
Đây là cách khai thác thông tin nhằm kiểm chứng 


74 


các giả thuyết được để xuất. Tuy nhiên. đối tượng khao 
sát ở đây là các nhà khoa học có trình độ am hiểu ở 
những mức độ khác nhau, trên các khía cạnh, các mặt 
khác nhau của vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên 
cứu. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý một điểm có tính chất 
nguyên tắc là: thông tin thu được từ tham vấn chuyên 
gia (cũng như trong khảo sát xã hội học) không thay 
thế được nhà nghiên cứu; mặc dù, thông tìn thu được từ 
tham vấn chuyên gia là chỗ dựa đáng tin cậy, bố ích và 
cần thiết cho nhà nghiên cứu. 

Phương pháp này cần thiết cho nhà nghiên cứu không 
chì trong quá trình nghiên cứu mà còn cả trong quá trình 
nghiệm thu, đánh giá kết qua, hoặc thậm chí ca trong quá 
trình để xuất các giả thuyết nghiên cứu, lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu, củng cố các luận cứ... 

Tiến hành tham vấn chuyên gia có thể bằng nhiều hình 
thức phong phú: trao đối, trò chuyện, tổ chức hội thảo khoa 
học, lấy nhận xét phản biện hoặc phỏng vấn... 

Để có thể áp dụng có hiệu quả những phương pháp 
này, nhà nghiên cứu cần chủ động tìm kiếm, đề xuất và 
thực hiện những điều kiện đảm báo: lựa chọn chuyên 
gia, lựa chọn vấn để tham vấn, sử dụng tài chính và 
phải tạo lập cho được môi trường giao tiếp cởi mở, chân 


tình trong tham vấn v.v.. 
ð. Phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm 


Thông thưởng phương pháp xây dựng mô hình thực 


T5 


nghiệm trong lĩnh vực xã hội thưởng được áp dụng cho 
các đề tài thuộc loại hình nghiên cứu triển khai. Thông 
qua các kết quả nghiên cứu lý thuyết, hay những 
nguyên lý và giải pháp ứng dụng, người nghiên cứu có 
thể lựa chọn một mẫu hình (một tổ chức) lý tưởng, nơi 
có được gần đúng những điều kiện đã được tính toán 
trên lý thuyết, tiến hành thực nghiệm những kiến nghị 
được để xuất. Trải qua một thời gian vừa đủ, có thể 
điều chỉnh những tính toán ban đầu để đề xuất phương 
pháp, cách thức thực hiện trên diện rộng, bao gồm cả 
những đề xuất về những điều kiện, môi trường bảo đảm 
cho việc thực hiện những kiến nghị, giải pháp đã đề 
xuất. 

Làm thí điểm là một phương pháp thường được các 
nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhất là nhà quản lý xã 
hội áp dụng để đề xuất chủ trương, chính sách hoặc xây 
dựng các nội quy, quy chế tổ chức quản lý xã hội,, quản 
lý đô thị hoặc nông thôn. Việc xây dựng mô hình thí 
điểm là một phương pháp vừa kết hợp lý luận với thực 
tiễn nhằm tạo ra hiệu quả cụ thể trong lao động sản 
xuất, trong quản lý. 

Xét về bản chất, phương pháp xây dựng mô hình 
làm thí điểm trong nghiên cứu khoa học xã hội cũng 
tương tự như quá trình làm thí nghiệm, làm thực 
nghiệm trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật. Song, đặc điểm của nghiên cứu khoa học xã hội 
là không đễ dàng mang lại kết quả ngay, không đơn 


76 


giản xoá bỏ những cái cũ để làm lại cho dù có tốn kém 
tiền của. Vì vậy, làm thí điểm trong xã hội phải rất 
thận trọng, tỉ mỉ, không nên chủ quan, nóng vội để lấy 
kết quả, lấy thành tích, Hiệu quả và phản ứng trong 
hoạt động xã hội rất tinh tế. Sự tình tế biểu hiện ở chỗ 
hợp quy luật và thuận lòng người mới có thể đem lại 
kết qua. 


6. Phương pháp kbảo sát thực tiễn 


Phương pháp này thường áp dụng đếi với các đề tài 
mang tính tống kết kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn 
nhằm tìm ra các hạt nhân hợp lý của quá trình phát 
triển một số lĩnh vực nào đó của xã hội. Để thực hiện 
phương pháp này, người ta phải xác định rõ các vấn đề 
chung sau đây: 

- Mục tiêu khảo sát là gì? Cần phải làm rõ mục tiêu 
œạ thể với các mức độ yêu cầu cụ thể, thời gian và địa 
bàn cụ thể. 

- Địa bàn khảo sát ở đâu? Phải cân nhắc các cơ sở 
điển hình có thể cung cấp nhiều thông tin tin cậy (kể cả 
thông tin ngược chiều). 

- Nội dung khảo sát là gì? Các vấn đề cần khảo sát 
nên cụ thể, phù hợp với thực tiễn, tránh tràn lan, tránh 
quá trừu tượng chung chung. 

- Đối tượng khảo sát là gì? Tuy thuộc vào nội dung 
nghiên cứu để lựa chọn thành phần (cán bộ, nhân dân, 
thanh niên, phụ nữ v.v.) hoặc ngành nghề để trao đổi 


Tỉ 


tìm hiêu nắm bắt tình hình, số liệu hoặc tham quan các 
cở sở san xuất, phong trào, dự hội nghị, v.v.. 

Nói tóm lại. đây là phương pháp thông qua thực tiễn 
đê người nghiên cứu thu thập thông tin hoặc nãy sinh 
các ý tưởng nghiên cứu, có thể đề xuất sáng tạo phục vụ 
cho nhiệm vụ phát triển của thực tiễn. Tất nhiên, các 
kết qua khảo sát trong thực tiễn thu thập được chưa 
thể là kết quả của nghiên cứu khoa học. Nó còn phải 
trải qua việc phân tích, xứ lý, chọn lọc các thông tin có 
được, đối chiếu với cơ sở lý luận khoa học mà đề tài 
khoa học đang nghiên cứu mới hy vọng rút ra được các 
giá trị khoa học bổ ích và cần thiết cho bộ môn khoa học 
và thực tiễn của xã hội. 

Trên đây là một số phương pháp thường được sử 
dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội. Tuy nhiên, khi 
lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu trên 
cần lưu ý mấy điểm: 

- Phai cần cứ vào mục tiêu và loại hình nghiên cứu 
của để tài mà lựa chọn phương pháp cho phù hợp. 

- Không thể và không bao giờ có một hay một số 
phương pháp thích hợp cho mọi loại đề tài. Cũng không 
thể có một đề tài nào đó chỉ sử dụng một phương pháp 
nghiên cứu duy nhất. 

- Bản thân mỗi đề tài bao giờ cũng đòi hỏi một hệ 
các phương pháp nghiên cứu để bổ sung cho nhau giúp 
cho nhà khoa học trong thu thập, phân tích, xử lý, kiểm 
tra thông tin, thể hiện kết quả nghiên cứu... 


7/8 


- Trong khoa học xã hội. khi nghiên cứu luôn luôn 
phải biết lựa chọn, sử dụng đúng đắn các phương pháp 
nghiên cứu chung đã được nghiên cứu trong triết học 
(phân tích - tổng hợp; điễn dịch - quy nạp: lịch sử - 
lôgic; cụ thể - trừu tượng... ). 


79 


CHƯƠNG II 


PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN 
VÀ TRIÊN KHAI ĐỂ TÀI KHOA HỌC 


I- ĐỀ TÀI KHOA HỌC 


1. Khái niệm đề tài khoa học 


Trong hoạt động của mình, do tiếp xúc với các 
nguồn thông tin tư liệu, do tiếp xúc với thực tiễn cuộc 
sống... và nhờ có khả năng cá nhân mà nhà nghiên cứu 
có thể phát hiện những mâu thuẫn, những tình huống 
có vấn đề cần phải ìý giai, Trải qua quá trình trăn trở 
tìm kiếm luận cứ cho những mâu thuần, những tình 
huống có vấn đề được phát hiện, dân dân hình thành ở 
nhà khoa học những ý tưởng nghiên-cứu mới. 

Những ý tưởng nghiên cứu đó, trước hết là những 
mặt, những khía cạnh, những yếu tố của sự vật, hiện 
tượng xuất hiện mang tính mâu thuẫn mà nhà khoa 
học và đồng nghiệp chưa nhận thức được hoặc nhận 
thức chưa đầy đủ, và nhà khoa học thấy mình có thế 
nghiên cứu và lý giải được. 

Sau khi những ý tưởng nghiên cứu đó xuất hiện, 
được công bố, trao đổi, nếu đó thực sự là vấn để mà 


830 


thực tiễn cuộc sống đòi hỏi và có điều kiện cho phép 
nghiên cứu sẽ xuất hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 

Đề tài nghiên cứu khoa học là một mặt, một khía 
cạnh, phạm vì nào đó của sự vật, hiện tượng, hay một 
quá trình mà nhà khoa học chưa nhận thức được hoặc 
nhận thức chưa đây đủ, thực tiễn cuộc sống đòi hỏi, cho 
phép và nhà kboa học có thể nghiên cứu, lý giải được. 

Do nghiên cứu khoa học có nhiều mục tiêu, do phạm 
vi cần nghiên cứu cũng khác nhau nên đề tài khoa học 
cũng có nhiều cấp độ khác nhau, và sản phẩm được tạo 
ra cũng phong phú, đa dạng, có thể là những bài báo, 
những tham luận khoa học tại các hội thảo, những bài 
tiểu luận, tổng luận kết quả nghiên cứu, những luận 
văn, luận án... 

- Hệ thống đề tài bhoa học: 

Đây là một tập hợp nhiều đề tài cụ thể có mối liên 
hệ nội tại chặt chẽ gắn bó với nhau, khi từng đề tài 
được giai quyết thì hệ thống mới được giải quyết. 

Mối quan hệ giữa các đề tài trong một hệ thống đề 
tài thể hiện ở chỗ: trước hết, các để tài nhằm giải quyết 
những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bộ phận nằm trong 
mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả hệ thống; bên cạnh 
đó, việc thực hiện đề tài này là tiền để, điều kiện để giải 
quyết đề tài khác. 

- Chương trình nghiên cứu bhoa học: 

Đó là tập hợp của nhiều hệ thống đề tài hay nhiều đề tài 

độc lập có mối liên hệ với nhau để cùng giải quyết một hay 


81 


một số me tiêu, nhiệm vụ khoa học có tính chiến lược nào 
đó. Việc giai quyết nhiệm vụ của các chương trình nghiên 
cứu khoa học đòi hỏi sự tham gia của nhiều nhà khoa học 
thuộc nhiều bộ môn, ngành khác nhau. Tuy nhiên, các đề 
tài độc lập hay các hệ thống đề tài nằm trong cùng một 
chương trình nghiên cứu có tính độc lập tương đối cao. 

Dù là để tài độc lập, đề tài nằm trong một hệ thống 
hay chương trình nghiên cứu khoa học thì về cơ bản, 
việc lựa chọn, triển khai chúng đều theo những yêu cầu 
chung về lý luận hay thao tác nghiệp vụ như đối với 
một. đề tài khoa học. 

Tuy thuộc vào nội dung các tài liệu và mục đích của 
chúng mà hình thức của các để tài khoa học được thể 
hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Đó có thể là báo cáo về 
một. để tài khoa bọc hoặc bài báo đăng trên tạp chí, một 
chuyên khảo hoặc một quyến sách, bản tổng kết khoa 
học hay một bài phê bình, một bản tóm tắt, bản chú giải, 
để cương một bản báo cáo, bản tóm tắt luận án, giáo 
trình hoặc cuối cùng là một bản luận án. 

Mỗi loại trong các công trình khoa học ấy đều có đặc 
điểm riêng về hình thức cũng như nội dung và do đó có 
sự khác nhau về cơ cấu nói chung. 


2. Một số loại đề tài khoa học 


- Báo cáo bhoa học cần phải trình bày: những nhận 
xét mở đầu ngắn gọn về ý nghĩa khoa học và thực tiền 
của đề tài; thực chất của đề tài, tình hình khoa học chủ 


82 


yếu; các kết luận, đề nghị. Sự khác biệt giữa một báo 
cáo khoa học với một bài giảng là ở chỗ, trong bài giảng 
việc làm sáng tô các sự kiện khoa học với mục đích 
giảng dạy hoặc truyền bá kiến thức nhằm mở rộng tầm 
hiểu biết của người nghe. Còn việc trình bày một báo 
cáo (hay một thông báo khoa học) thường bị thời gian 
hạn chế chi phối, nên nội dung và cấu trúc của nó nhất 
thiết phải phù hợp thật sát sao với thời gian. Trong báo 
cáo chỉ nên nêu bật lên hai, ba vấn đề chủ yếu nhất, để 
rồi trên cơ sở đó mà tập trung chú ý vào. Không nên 
làm tẳn mạn và tăng số lượng các vấn đề phải trình 
bày, vì như vậy sẽ làm phân tán sự chú ý của người 
nghe và làm mất tính kết cấu chặt chẽ, khả năng gây 
ấn tượng sâu sắc của bản báo cáo. Những báo cáo có sức 
thuyết phục nhất chính là những báo cáo mà báo cáo 
chuẩn bị tốt nội dung và khi báo cáo chỉ thuyết. trình. 
Với hình thức trình bày như vậy sẽ tạo nên giữa báo 
cáo viên và thính gia một mối quan hệ chặt chẽ hơn. 
Những bản báo cáo mà báo cáo viên cứ chăm chú đọc 
bản viết đã chuẩn bị trước, đặc biệt là khi đọc lại rất 
đơn điệu, khô khan thì sẽ không thu hút được sự chú ý. 

Tất nhiên, không phải chỉ cần có sự diễn cảm và sự 
tin tướng của báo cáo viên mà cái chính là còn cần có 
các dẫn chứng chặt chẽ, xác đáng, những cái ấy có ý 
nghĩa quyết định đối với báo cáo hoặc buổi thuyết trình 
của nhà khoa học. 


- Bài báo khoa học đăng trong tạp chí hoặc tuyển 


8ð 


tập cóc công trừùnh nghiên cứu: khối lượng bài báo bị 
hạn chế chặt chẽ về số trang và phải có một số lượng tối 
thiểu biểu bảng. Về cơ bản cấu tạo bài báo khoa học có 
thể lấy theo cách sắp xếp của một báo cáo khoa học. 
Trong đó có thể nêu lên: a) tiền để; b) lồi mở đầu; e) một 
số điểm ngắn gọn về phương pháp nghiên cứu; đ) phân 
tích và khái quát các kết quá khoa học của bản thân; đ) 
kết luận và kiến nghị. 

Nếu ở báo cáo và đề cương báo cáo không có điều 
kiện ghi các tài liệu tham khảo dẫn chứng thì trong bài 
báo khoa học nhất thiết phải có mục ghi các nguồn tài 
liệu tham khảo nhằm tăng thêm dẫn chứng và loại trừ 
khả năng thiếu căn cứ của các sự kiện. 

- Bản tóm tắt đề tài khoa học: là nội dung tóm tắt 
dưới dạng một bản viết hoặc trình bày miệng về một 
quyển sách, về các tài liệu. về một đề tài khoa học nào 
đó, các kết qua của một hội nghị khoa học, v.v.. Bản 
tóm tắt là một trong những hình thức ban đầu của công 
tác nghiên cứu khoa học. Những nhà nghiên cứu cần 
phải đặc biệt chú ý những phương pháp chuẩn bị làm 
bản tóm tắt. 

- Bài phè bình đánh giá đề tài khoa học: là một bài 
báo khảo sát có đánh giá ưu, khuyết một tác phâm 
khoa học hoặc tổng hợp các tác phẩm khoa học, là 
chuyên khảo, tuyển tập các công trình khoa học, bách 
khoa toàn thư, tổng kết khoa học và các loại khác, 


trong đó có phân tích các công trình nghiên cứu và 


84 


đánh giá nội dung trình bày của chúng. 

Công tác phê bình tác phẩm khoa học đồi hỏi người 
nghiên cứu phải có trình độ cao trong từng lĩnh vực 
nhất định về khoa học, kỹ thuật, văn hoá, những kiến 
thức cơ bản về những tài liệu tham khảo đã ấn hành 
trước đây cũng như mới đây nhất và tình hình hiện thơi 
của các vấn để mình đang xem xét. 

- Tài liệu giáo hhoa (giớo trừnh): chữa đựng nội 
dung trong một lĩnh vực tri thức nhất định nhằm cung 
cấp cho học viên các trường từ tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học đến các trường trung học chuyên nghiệp, các 
trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp và các 
trường dạy nghề v.v.. Đây là một trong những dạng khó 
khăn nhất, phức tạp nhất và quan trọng nhất trong các 
tác phẩm khoa học do một nhà khoa học hoặc một tập 
thể tác giả phải hoàn thành. Tài liệu giáo khoa cần sắp 
xếp cô đọng ngắn gọn, súc tích, theo một trình tự và 
một hệ thống nhất định các sự kiện khoa học, các khái 
niệm khoa học, nêu ra các giai thích phù hợp với trình 
độ khoa học hiện đại kẽm theo các tài liệu mình hoa rõ 
ràng dễ tiếp thu. 

- Tổng kết khoa học: bao gầm nội dung tóm tắt kế 
hoạch và chương trình các gial đoạn công việc được 
hoàn thành của nghiên cứu khoa học; đặc điểm chỉ tiết 
của các phương pháp đã áp dụng; thực chất của các kết 
quả khoa học mới; kết luận nhằm tổng kết các công 
trình nghiên cứu và nêu lên những vấn đề còn chưa 


85 


giải quyết được; các kết luận, đề nghị. Trong tổng kết 
khoa học có các loại tài liệu phụ bản (ảnh chụp, biểu 
bảng, biểu đồ v.v.) là những bằng chứng khoa học cho 
bản tổng kết. Trong tổng kết khoa học cần đặc biệt lưu 
ý nêu lên ý nghĩa lý luận và thực tiễn của các công 
trình đã tiến hành và giá trị của nó đối với nên kinh tế 
quốc dân. 

- Bản chú thích: là bản tóm tắt đặc điểm của quyển 
sách, bài báo, bản thảo. Đặc điểm ấy bao gồm nội dung 
chính của các loại bài trên và có kèm theo việc bình 
luận đánh giá. Cần chú ý đối với độc giả nào đó thì mới 
cần loại tài liệu chú thích này. 

- Chuyên khảo: là một tác phẩm khoa học nghiên 
cứu một cách tỉ mỉ và toàn diện về một vấn đề hoặc đề 
tài nào đó. 

- Quyển sớeh: là một trong các dạng tiện lợi của 
những ấn phẩm mang tính chất phổ biến khoa học rộng 
rãi. 

- Luận án: là một hình thức đặc biệt của công trình 
nghiên cứu khoa học, loại công trình nhằm đạt học vị 
khoa học và bảo vệ công khai ở hội đồng của một trường 
đại học nào đó hoặc một viện nghiên cứu khoa học. 


3. Chọn đề tài khoa học 


Đề tài nghiên cứu khoa học đến với nhà nghiên cứu 
bằng nhiều cách: được phân công, được giao nhiệm vụ, 
hoặc đo kết quả đấu thầu, do sự lựa chọn để đăng ký và 


86 


uý nhiệm... Dù bằng cách nào đi nữa thì khi nhà 
nghiên cứu lựa chọn được một để tài phù hợp và có đủ 
điều kiện cần thiết coi như đã hoàn thành được một 
nửa công việc. Để làm được điều đó, nhà nghiên cứu cần 
có được những hiểu biết về nguồn, căn cứ để có thể có 
được một để tài nghiên cứu. Đối với các nhà quản lý 
khoa học, những kiến thức này cũng rất cần thiết. 

a. Nguồn của đề tài 

- Đề tài khoa học có thể bắt nguồn từ những mâu 
thuẫn nây sinh trong thực tiễn cuộc sống; trong lao 
động sản xuất, chiến đấu, hay trong chính các hoạt 
động nghiên cứu khoa học... Cuộc sống xã hội luôn xuất 
hiện những mâu thuần cần có sự giải đáp. Đó chính là 
nguồn để tài rất phong phú và đa dạng cho công tác 
nghiên cứu khoa học. 

- Ý tưởng nghiên cứu xuất hiện nhờ những mâu 
thuân nảy sinh trong quá trình nhà nghiên cứu tiếp 
xúc với các nguồn thông tin tư Hiệu. Thông tin đó có thể 
gợi ý hướng nghiên cứu mới, nhu cầu tìm hiểu, khám 
phá để bổ sung, hoàn thiện những tri thức hàm chứa 
trong các tư liệu đó mà nhà khoa học thầy không hoàn 
toàn đồng tình. Đây cũng là một nguồn đề tài phong 
phú, hấp dẫn. Tuy nhiên, để có được những đề tài theo 
nguồn này, nhà nghiên cứu phải thường xuyên tiếp xúc 
với thông tin tư liệu, thông hiểu các thông tin đó và 
thường xuyên đặt những câu hỏi có tính chất phản biện 
đối với các thông tin đó. 


87 


- Những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình nhà 
khoa học giao tiếp, tiếp xúc với các cơ sở, với các nhà 
hoạt động thực tiễn và phát hiện ra các vấn đề phức tạp 
cần phải có sự tham gia lý giải của các nhà khoa học, 
Trong nguồn đề tài này, các hội tháo, hội nghị tiếp xúc 
với các nhà hoạt động thực tế ở cơ sở, đóng vai trò rất 
quan trọng. 

- Đề tài nghiên cứu cũng có thể đến với nhà khoa 
học thông qua các sinh hoạt khoa học như: hội thảo, hội 
nghị, v.v.. Qua các sinh hoạt khoa học đó, nhà nghiên 
cứu nhận dạng các bất đồng trong tranh luận, những 
khác biệt trong quan điểm, phương pháp giữa các đồng 
nghiệp và cho phép hình thành những ý tưởng nghiên 
cứu mới. 

- Các nhà nghiên cứu khi lắng nghe ý kiến đóng góp 
của những người xung quanh, của đồng nghiệp, của 
bạn bè, người thân... thậm chí của cả những người dân 
thường đôi khi cũng có tác dụng kích thích, gợi mở cho 
nhà nghiên cứu những ý tưởng khoa học. 

Nguồn đề tài có nhiều và có thể nói là vô hạn. Tuy 
nhiên, để có thể nảy sinh ý tưởng nghiên cứu, từ đó có 
được các đề tài nghiên cứu, đồi hỏi nhà nghiên cứu phải 
có lòng say mê, sự nhạy cảm đựa trên một nền tri thức 
được trang bị một cách cơ bản, có hệ thống. Còn đối với 
các nhà quản lý, đòi hỏi ở họ là biết khơi gợi những 
điểm mạnh trong chuyên môn, sở trường của nhà khoa 
học, biết trân trọng những ý tưởng mới, biết tạo điều 


88 


kiện để các ý tưởng có thể trở thành đề tài nghiên cứu. 

b. Những căn cứ đế lựa chọn đề tài khoa học 

Đề có thể xác định một đề tài nghiên cứu khoa học, 
nhà nghiên cứu cần dựa vào các căn cứ sau: 

- Sự biểu biết, vốn tri thức, năng lực trí tuệ của 
người nghiên cứu đối với vấn đề đặt ra có tương xứng 
và có cân thiết không? Vấn đề đặt ra đó có chứa đựng 
các yếu tố của một đề tài khoa học không? Văn đề đó đã 
được người khác nghiên cứu chưa? Nghiên cứu ở mức 
nào? Về phương diện nào? Nay tiếp cận theo hướng 
nào? 

- Nguồn thông tin, tư liệu đối với vấn đề dự kiến 
chọn làm đề tài có phong phú không? Địa bàn nghiên 
cứu, điều kiện thực nghiệm có thuận tiện không? Các 
hướng khai thác mới về thông tin. nhân lực, tài lực, vật 
lực có triển vọng đến mức nào? 

- Các điều kiện về tổ chức, sự quản lý lãnh đạo có đủ 
để tiếp cận và triển khai thực hiện để tài không? 
Nghiên cứu khoa học đồi hỏi sự tự giác rất cao của nhà 
nghiên cứu. Mọi sự gò ép đều hạn chế kết quả nghiên 
cứu. 

Tóm lại, một đề tài nghiên cứu khoa học được lựa 
chọn phai là sự kết hợp của các điều kiện sau đây: 

- Đó là vấn đề giới khoa học chưa biết hoặc biết 
chưa đầy đủ và có nhu cầu khám phá. 

- Đó là vấn để mà nhà nghiên cứu cũng chưa biết 
hoặc biết chưa đây đủ nhưng có khả nàng để có thể 


39 


nhận thức được. 

- Đó là vấn đề mà hoạt động lý luận và thực tiễn 
đang cần phải biết, đòi hỏi các nhà khoa bọc tham gia 
giải quyết và có các điều kiện tiền đề cho sự giải quyết 
đó. 

- Đó là vấn đề mà có đầy đú các điều kiện chủ quan, 
khách quan đáp ứng mọi nhu cầu của quá trình nghiên 
cứu triển khai như: nhân lực, vật lực, tin lực, tài lực, 
nhất là sự say mê và tính tự giác của lực lượng tham 
g1a. 

Tất nhiên, đối với nghiên cứu khoa học không thể có 
săn tất cả mọi điều kiện nêu trên một cách hoàn hảo, 
mà rất cần có sự nỗ lực của cả hai phía là cơ quan lãnh 
đạo, quản lý và lực lượng trực tiếp đầm nhận đề tài. 
Ngược lại, nghiên cứu khoa học không phải là một sở 
thích tuỳ hứng mà không cần có điều kiện gì, hoặc cứ 
lấy ý chí chủ quan để thay thế cho các kiến giải khoa 
học được. Tính khách quan, tính chân thực của khoa 
học cần được quán triệt ngay từ khi chọn đề tài. 

Chọn đề tài là vấn đề cơ bản của công tác nghiên 
cứu khoa học độc lập. Tuy nhiên, để đề tài nghiên cứu 
thành công, hấp dẫn, thiết thực, cũng cần chú ý: 

- Đề tài nghiên cứu cần mang tính chất thời sự, mới, 
cân phải hướng công tác tìm tòi nghiên cứu vào những 
lĩnh vực sinh động, sôi nổi, vào những vấn đề chưa được 
giải quyết của khoa học hiện đại. 

- Trong thời kỳ đổi mới, nghiên cứu và phát triển 


90 


khoa học trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; 
tuy vậy không nên quên rằng những tiền đồ mà nền 
khoa học phát triển không ngừng mở ra còn rộng rãi 
hơn nhiều so với tiền đề phát triển thực tiễn. Khoa học 
có lôgic phát triển riêng của nó mà ta cần phải đặc biệt 
coi trọng. Khoa họe luôn luôn phải có dự báo, phải vượt 
trước và cũng chỉ trong điều kiện như vậy thì khoa học 
mới nằm trong những quy luật tự nhiên đốt với nó. 

- Những công trình nghiên cứu phải được tiến hành 
theo những đề tài cấp thiết nhất trong các lĩnh vực lý 
thuyết cũng như thực tiễn và phải là những công trình 
nghiên cứu khoa học hoàn thiện về mặt lôgic, chứ 
không thể là những vấn đề phục vụ cho ý thích cá 
nhân. 

- Đề tài nhất thiết phải thoả mãn những yêu cầu cơ 
bản sau đây: phải có những kết luận và đề xuất mới mê 
có ý nghĩa về khoa học và thực tiên, phải tỏ rõ được 
năng lực nghiên cứu khoa học độc lập của người nghiên 
cứu, thể hiện một kiến thức sâu rộng về lý thuyết trong 
lĩnh vực chuyên môn mà mình đang nghiền cứu và 
những kiến thức chuyên môn về những vấn đề liên 
quan; cần phải có những khái luận lý thuyết và giải 
quyết được những vấn đề khoa học góp phần xứng đáng 
vào phát triển khoa học và thực tiễn. 

Chọn đề tài để nghiên cứu là một công việc cần làm 
nghiêm túc và có trách nhiệm. Nó không những chỉ liên 
quan đến bản thân người thực hiện mà còn liên quan 


91 


đến tập thể của nhà khoa học. 

Lúc chọn đề tài nghiên cứu tốt nhất nên chọn những 
đề tài hẹp, như vậy mới có thể nghiên cứu sâu và toàn 
diện. Đề tài chọn nên gắn với những vấn đề lý luận và 
thực tiễn. 

Khi chọn đề tài cần đánh giá tính lý luận, tính thực 
tiễn của nó và ca khi xác định giới hạn nghiên cứu 
trong tương lai thì việc giúp đỡ kịp thời của những 
người lãnh đạo hay cố vấn khoa học là cần thiết. 

Đề tài cũng có thể do cơ quan quản lý khoa học của 
người nghiên cứu hay của cộng tác viên đặt ra, còn 
những người nghiên cứu được phân công thực hiện như 
một nhiệm vụ. Làm như vậy hoàn toàn không giảm bớt, 
chất lượng của công trình và không trái gì với nguyên 
tắc người nghiên cứu có quyền chọn đề tài cụ thể mà 
anh ta muốn. 

Yêu cầu gốp ý cho đề tài khoa học là một việc cần 
thiết. Tuy vậy, nhà nghiên cứu phải xác định rõ ràng 
phạm vi những vấn đề mình quan tâm nhất, lĩnh vực 
mong được nghiên cứu và hướng nghiên cứu của mình. 
Chỉ trên cơ sở ấy thì người có kinh nghiệm mới dễ dàng 
góp ý về đề tài. Rồi sau đó đề tài ấy phải được thảo luận 
tỉ mi lại với người hướng dẫn nghiên cứu để xem xét 
toàn diện và quyết định tất ca những vấn đề thuộc 
nguyên tắc của công việc này. 

c. Cách thúc lựa chọn một đề tời 

- Theo dõi tổng quát những thành tựu khoa học uà 


g2 


hỳ thuật. 

Chính bằng cách này mà trong thời kỳ hoạt động 
của mình nhà vật lý nổi tiếng Mari Quyri đã tìm thấy 
đề tài quan trọng cho luận văn của mình. Khi đọc các 
tạp chí mới để tìm đề tài thích hợp cho việc nghiên cứu, 
bà đã chú ý đến hiện tượng thú vị mà cách đấy không 
lâu, nhà vật lý người Pháp (Henri Bekkerel) đã phát 
hiện và đề cập đến. Uran và muối của nó phát ra những 
tia gì đó có thê xuyên qua được giấy màu đen, gây phát 
sáng ở một số vật chất khác. Thế là Quyri đã dồn hết 
trí tuệ vào lĩnh vực ít được nghiên cứu đến mà bà vừa 
mới phát hiện được. Như ta đã biết, năm 1898 bà Quyri 
cùng với chồng của mình là Pie Quyrl, đã khám phá ra 
các chất. phóng xạ mới - chất poloni và raởi. 

Hiện nay, nhiều nhà xuất bản và tạp chí thường 
xuyên giới thiệu bài phê bình tổng kết các thành tựu 
mới nhất của khoa học và kỹ thuật, Điều đó đã tạo điều 
kiện cho những chuyên gia trẻ tuổi trong việc hướng 
vào các đề tài hãy còn ít được nghiên cứu của khoa học 
hiện đại về tt nhiên cũng như xã hội. 

- Tìm hiểu những kết quả mới nhất của công uiệc 
nghiên cứu trong các lĩnh uực tổng hợp, lĩnh uực nằm ở 
ranh giơ của các ngành bhoa học Uuà kỹ thuật. 

Tại "giao điểm của các môn khoa học" thường xuất 
hiện những phát mình mới và quan trọng. Không phải 
là không có lý do mà người ta gọi các lĩnh vực nằm Ở 
ranh giới này là những "điểm trắng" trong khoa học. 


93 


Sự phát triển hàng loạt những ngành khoa học mới như 
điều khiển học, sinh vật điều khiển học thực hành, thẩm mỹ 
học kỹ thuật, v.v. có quan hệ đến việc nghiên cứu những 
chương trình và những đề tài trong các lĩnh vực nằm ở ranh 
gới của tri thức. bao gồm nhiều hiện tượng còn chưa được 
nghiên cứu, song rất quan trọng về mặt thực tiễn. 

- Nghiên cứu những đốt tượng cũ nhờ các phương 
pháp mới uới quan điểm mới. 

Trong lịch sử khoa học có không ít những trường 
hợp điển hình như thế này. Khi xem xét lại những 
phát mình cũ với góc độ mới về quan điểm người 
nghiên cứu sẽ tìm thấy những kết quả phì thường. 
Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp kiểm tra lại một 
cách căn bản tiên đề hình học của nhà toán học thời 
cổ Hy Lạp Ởclit (Euclide) do nhà toán học người Nga 
nổi tiếng N.I. Lobasepvxki tiến hành. Điều đó đã tạo 
điều kiện căn bản cho Lobasepxki phát mình ra lý 
thuyết gọi là "Hình học phi Ởclit" - một học thuyết 
mới trong toán học. 

Nhà thơ và nhà tư tưởng vĩ đại người Đức I.B. 
Goơtơ đã nói: "Tất cả mọi lý lẽ khôn ngoan mà người 
ta đã nghĩ ra trước đây nay cần cố gắng suy nghĩ lại 
một lần nữa". Theo ý kiến của Anhxtanh thì nếu 
như chúng ta muốn đưa vào khoa họe những khái 
niệm đã quen thuộc thì cần phải tiến hành phân tích 
lại chúng đã. 


Việc chọn đề tài nghiên cứu theo nguyên tắc xem 


94 


xét lại một cách cơ bản những luận điểm lý thuyết 
trong khoa học với lập trưởng mới, góc độ nhìn mới, ở 
trình độ kỹ thuật cao hơn đang được vận dụng rộng rãi 
trong thực tế. 

- Phân tích sâu sốc uà tổng hợp những tài liệu đã 
được thu thập trong các chuyến điều tra khoa học mà 
tác gia có tham gia, ca đến những tài liệu thống kê, mô 
tả, thực nghiệm mới có tính chất công khai. Ví dụ, 
trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, kinh tế, lịch sử, 
văn học, khảo cổ học, sinh học, y học, v.v.. 

- Tham bhdo ý biến của các nhà hoạt động khoa học, 
kỹ thuật, nghệ thuật, những chuyên gia nổi tiếng trong 
lĩnh vực kinh tế quốc dân, những nhà phất minh sáng 
kiến trong sản xuất. Những ý kiến của họ sẽ giúp làm 
sắng tỏ những vấn đề còn ít được nghiên cứu đến 
nhưng đồng thời lại có ý nghĩa to lớn cả về khoa học lẫn 
thực tiễn. 

- Xem danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, trước khi bắt tay 
trực tiếp vào việc lựa chọn đề tài thì một người mới 
bắt đầu nghiên cứu khoa học nên thử sức mình bằng 
cách gắng hoàn thành dù chỉ là một đề tài nghiên 
cứu nhỏ. Nói một cách chính xác hơn thì công trình 
cần được xem như là giai đoạn “mở đưỡng” trong sự 
nghiệp nghiên cứu khoa học của một nhà nghiên 
cứu, chứng tô là người đó đã nắm được phương pháp 
khoa học. 


95 


II- TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU 
MỘT ĐỂ TÀI KHOA HỌC 


Để thực hiện một đề tài, người nghiên cứu phải đề 
ra cho mình một trình tự nào đó: hoặc là theo hướng 
của tác giả này, hoặc là theo tác gia kia. hoặc là theo 
hướng của người hướng dẫn, hoặc là tự mình quyết 
định một trình tự theo kinh nghiệm đã được tích luỹ 
trong nghiên cứu. 

Từ những phương pháp trên đây, tuy mỗi nhà 
nghiên cứu có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng 
có thể xin đưa ra một quy luật về trình tự thực hiện đề 
tài. Mỗi người nghiên cứu cần tham khảo ý kiến các tác 
giả khác nhau, căn cứ đặc điểm lĩnh vực nghiên cứu của 
mình, căn cứ những điều kiện đâm bảo cho nghiên cứu 
mà mình có thể có được, v.v. để quyết định một trình tự 
thích hợp. 

1. Lựa chọn đề tài 

Đối với người đã có kinh nghiệm nghiên cứu thì việc 
lựa chọn để tài sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng đối với 
người mới bước vào nghề nghiên cứu thì việc lựa chọn 
đề tài có một ý nghĩa rất quan trọng, vì mỗi để tài 
nghiên cứu gắn liền với những cố gắng đầu tư công sức, 
thời gian, kinh phí, đôi khi quyết định cä phương hướng 
chuyên môn trong sự nghiệp của nhà nghiên cứu. Gó 
thể xem xét việc lựa chọn đề tài trong một số tỉnh 
huống sau: 


96 


- Đề tài được chỉ định: 

Người nghiên cứu có thể được chỉ định thực hiện 
một đề tài mà tổ chức của mình cần thực hiện theo yêu 
cầu của cấp trên hoặc theo một hợp đồng với đối tác. 

Đối với sinh viên hoặc nghiên cứu sinh làm luận văn 
thì để tài được chỉ định có thể là một phần nhiệm vụ 
của đề tài mà người hướng dẫn đang thực hiện. Đối với 
người chuẩn bị luận văn thì đây lại là trường hợp có 
nhiều thuận lợi, nhưng số người có cơ hội tham gìa cộng 
tác trực tiếp với người hướng dẫn không nhiều. 

Cũng có trường hợp, cần cứ yêu câu học tập, người 
hướng dẫn đưa ra một đề tài mang tính giả định cho 
sinh viên hoặc nghiên cứu sinh. 

- Đề tài do người nghiên cứu tự chọn: 

Trong trường hợp được tự chọn đề tài, người nghiên 
cứu cần tìm hiểu hiện trạng phát triển của lĩnh vực 
chuyên môn, tìm hiểu tình hình thực tế mà xác định 
một hướng nghiên cứu thích hợp. 

Việc lựa chọn đề tài có thể dựa trên những căn cứ 
được xem xét theo các cấp độ sau: 

a. Đề tài có ý nghĩa bhoa học hay không? 

Là một đề tài nghiên cứu trước hết phải mang một ý 
nghĩa khoa học nhất định, thể biện trên những khía 
cạnh sau: 

- Bố sung những nội dung lý thuyết của bộ môn 
khoa học. 

- Làm rõ một số vấn đề lý thuyết vốn tôn tại. 


97 


- Xây dựng cơ sở Ìý thuyết mới. 

b. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn huy không? 

Nói đến ý nghĩa thực tiễn là nói đến tính mục đích. 
Mục đích có thể ứng dụng trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Trong khoa học không phải để tài nào cũng mang ý 
nghĩa thực tiễn, nhất là những đề tài nghiên cứu cơ bản 
thuần tuý. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này phải luôn được 
xem xét, bơi vì, trong điều kiện kinh phí eo hẹp ở nước 
ta, các đề tài có ý nghĩa ứng dụng luôn cần được ưu tiên 
cao hơn. Ÿ nghĩa thực tiễn thể hiện ở các mặt sau: 

- Xây dựng luận cứ cho các chương trình phát triển 
kinh tế và xã hội. 

- Giải đáp những đòi hỏi trong sản xuất, về kỹ 
thuật, công nghệ, tổ chức, quản lý, thị trường, v.v.. 

- Giải đấp nhu cầu phát triển nội tại của lĩnh vực 
nghiên cứu. 

Những vấn đề trên đây, người nghiên cứu có thể tìm 
hiểu qua các văn kiện chính thức, dự án, chương trình 
phát triển của các cơ quan nhà nước. 

c. Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không? 

Tính cấp thiết thể hiện ở mức độ ưu tiên giải đáp 
những nhu cầu lý thuyết và thực tiễn đã được xem xét. 
Tính cấp thiết là một yêu cầu bổ sung cho tính khoa 
học và tính thực tiễn: khoa học, thực tiễn, nhưng phải 
cấp thiết. Nếu chưa cấp thiết thì dành kinh phí và quỹ 
thời gian cho những hướng nghiên cứu cấp thiết hơn. 

ở. Có đủ điều kiện đảm bảo cho uiệc hoàn thành đề 
tài không? 


98 


Đề tài dù có nhiều ý nghĩa khoa học, ý nghía thực 
tiễn và cấp thiết, nhưng không có phương tiện thì cũng 
khó lòng thực hiện. Điều kiện nghiên cứu bao gồm: 

~ Cơ sở thông tin, tư liệu. 

- Phương tiện, thiết bị thí nghiệm (nếu cần phải 
tiến hành thí nghiệm). 

- Quỹ thời gian và thiên hướng khoa bọc của người 
hướng dẫn, nếu là đề tài cần có người hướng dẫn. 

- Cố người cộng sự trong nghiên cứu. 

đ. Đề tài có phù hợp sở thích hay không? 

Trong khoa học thì vấn đề này luôn mang một ý 
nghĩa quan trọng. Đương nhiên, ở đâu và bao giờ người 
nghiên cứu cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa 
nguyện vọng khoa học của cá nhân với việc giải quyết 
nhu cầu bức bách của xã hội. 

Ngoài ra, người nghiên cứu còn phải xem xét năng 
lực nghiên cứu, quỹ thời gian, phương pháp nghiên cứu 
và cuối cùng là tầm vóc của đề tài có đẩy người nghiên 
cứu đến những khó khăn quá lớn hay không. 

2. Xây đựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu 


Đề cương được xây dựng để trình cơ quan và tổ chức 
quản lý, tài trợ phê duyệt; là cơ sở để làm việc với các 
cộng sự. Trong nội dung đề cương cần thuyết minh 
những điểm sau: 

Điểm 1: Lý do chọn đề tài. 

Thuyết minh lý do chọn đề tài chính là trình bày 


99 


mục đích nghiên cứu. Nhiều tài liệu về phương pháp 
luận ở nước ngoài gọi giai đoạn này là giai đoạn luận 
chứng, nhằm trả lời câu hỏi "tại sao chủ đề ấy lại được 
xem xét?". Lý do chọn đề tài vừa là câu hồi cho chính 
mình, nhưng quan trọng hơn, đây là cơ sở để trình với 
cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài trợ. Khi thuyết minh 
lý do nghiên cứu, người nghiên cứu cần làm rõ ba nội 
dung sau: 

- Phân tích sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu để 
chứng minh rằng, đề xuất nghiên cứu không lặp lại kết 
quả mà các đồng nghiệp đi trước đã công bố. 

- Làm rõ mức độ nghiên cứu của các đồng nghiệp ởi 
trước để chỉ rõ đề tài sẽ kế thừa được điều gì. 

- Giải thích lý do lựa chọn của tác giả về mặt lý 
thuyết, về mặt thực tiễn, về tính cấp thiết và về năng 
lực nghiền cứu. 

Điểm 2: Xác định đối tượng nghiên cứu. 

Khi xác định đối tượng nghiên cứu, bao giờ cũng 
phải đề cập tới hai nội dung: đối tượng nghiên cứu và 
đối tượng khảo sát. 

Điểm 3: Xác định mục tiêu uà mục đích nghiên cứu. 

Về điểm này, đã đề cập tới ở phần trên. Vì vậy, khi 
vạch được mục tiêu, người nghiên cứu đã đưa ra được 
một bức tranh toàn cảnh của công việc nghiên cứu; 
hoàn tất được khá cụ thể và chỉ tiết cho một kế hoạch 
thực hiện đề tài; triển khai xong việc xác định mục tiêu 


100 


và mục đích nghiên cứu là người nghiên cứu đã chuẩn 
bị sẵn sàng cho việc nghiên cứu để tài. 

Điểm 4: Xóc định phạm u¡ nghiên cứu. 

Phạm vi nghiên cứu là một phân giới hạn của 
nghiên cứu liên quan đến đối tượng khảo sát và nội 
dung nghiên cứu. 

Phạm vị nghiên cứu có một ý nghĩa khá rộng, bao 
gồm những giới hạn về không gian của đối tượng khảo 
sát; giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và 
giới hạn nhiệm vụ nghiên cứu, tức quy mô vấn đề được 
xử lý và được xác định nhờ mục tiêu. Cơ sở để xác định 
phạm vị nghiên cứu có thể là: 

- Một bộ phận đủ mang tính đại diện của đối tượng 
nghiên cứu. 

- Quỹ thời gian đủ để hoàn tất công trình nghiên cứu. 

- Khả năng được hỗ trợ về kinh phí, phương tiện 
thiết bị thí nghiệm (nếu cần thiết) đâm báo thực hiện 
các nội dung nghiên cứu. 

Điểm 5: Lựa chọn phân loại thu thập thông tín. 

Bản chất của nghiên cứu khoa học là một quá trình 
thu thập và xử lý thông tin. Nhiều nhà nghiên cứu đã 
gọi hoạt động nghiên cứu khoa học là một “nhà máy” 
chế biến thông tin. Quá trình sản xuất của “nhà máy” 
này rất đặc biệt: nguyên liệu cung cấp ở đầu vào là 
thông tin, và sản phẩm ở đầu ra cũng là thông tin 
(Hình 3). 


101 


Thu thập thông tin: Kết quả nghiên cứu 


(Đầu vào) (Đầu ra) 
« Nghiên cứu tài liệu. Chế biến Thông tin 
* Phi thực nghiệm. thông tin 





+ Thực nghiệm. 


Hình 3: Bản chất thông tin của quá trình 
nghiên cứu bhoa học 


Căn cứ bản chất thông tỉn của quá trình nghiên 
cứu, có thể nói, nghiên cứu khoa học là một quá trình, 
trong đó người nghiên cứu thực hiện những thao tác để 
làm cho mọi câu hỏi với độ bất định thông tin cao được 
tra lời sáng tó. Như thế cũng có nghĩa, nghiên cứu khoa 
học chính là quá trình giảm thiểu độ bất định thông 
tìn. 

Tuỳ thuộc nội dung nghiên cứu, mà người nghiên 
cứu có thể sử dụng các phương pháp khác nhau trong 
thu thập và xử lý thông tin. Tiếp đó, tuỳ thuộc nhu cầu 
nghiên cứu, mà người nghiên cứu sẽ phải lựa chọn các 
hình thức và phương tiện khác nhau để chuyển tải 
thông tin đến người sử dụng. 

Điểm 6: Lập danh sácb cộng tác uiên. 

- Lập kế hoạch nhân lực nghiên cứu có phần phức 
tạp hơn trong kế hoạch nhân lực sản xuất. UNESCO đã 
đưa ra một cách tính nhân lực để tham khảo khi xây 
dựng kế hoạch nghiên cứu, gồm các loại nhân lực sau: 

+ Nhân lực chính nhiệm là “nhân lực sử dụng toàn 


102 


bộ thời gian cho quá trình nghiên cứu". Trong dự toán 
tài chính, số nhân lực này được nhận 100% lương. 

+ Nhân lực kiêm nhiệm, là nhân lực chỉ dành một 
phần quỹ thời gian tham gia vào công việc nghiên cứu. 
Ví dụ, giám đốc dự án có thể có vai trò rất quan trọng, 
nhưng thường chỉ tính khoảng 30-50% quỹ thời gian, vì 
người này thường là người có chức vụ chính nhiệm nào 
đó. Khi lập dự toán tài chính cũng chỉ tính lương bằng 
số phần trăm tương ứng so với mức lương quy định cho 
giám đốc dự án chính nhiệm. 

- Cộng tác viên được chọn trên cơ sở mục tiêu và 
mục đích của đề tài. Xu hướng các cộng tác viên hiện 
nay thường mong muốn nhận hợp đồng khoán gọn một, 
nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu 
về khoa học xã hội thì cơ cấu cộng tác viên có phức tạp 
hơn. Cơ cấu này có thể bao gồm: 

+ Những cộng tác viên nhận khoán gọn nhiệm vụ 
nghiên cứu. Những cộng tác viên loại này thường gồm 
những người có thể dành quỹ thời gian để thực hiện 
một phần báo cáo kết qua nghiên cứu sau này. 

+ Những cộng tác viên chỉ tham gia một số cuộc 
thảo luận cần thiết, vì bọ không đủ quỹ thời gian để 
thực hiện trọn vẹn một nhiệm vụ nghiên cứu. 

+ Những cộng tác viên tham gia trong các cuộc 
phóng vấn, điều tra dùng phiếu hỏi, v.v.. 

Trong danh sách cộng tác viên, cần dự kiến hết các 
loại nhân lực khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ 


103 


thuần tuý mang tính kỹ thuật trong nghiên cứu. 

+ Thư ký hành chính giúp chủ nhiệm để tài thực 
hiện những thủ tục hành chính về kế hoạch, mua sắm 
văn phòng phẩm và trang thiết bị, điều hành việc chỉ 
tiêu tài chính và làm quyết toán với các cơ quan tài vụ, 
liên hệ với các cộng tác viên, tổ chức các hội nghị, tổ 
chức In ấn tài liệu v.v.. 

+ Nhân viên phụ trợ, như thí nghiệm viên (nếu là 
các nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật), nhân viên xử 
lý số liệu thống kê và các phiếu điều tra, nhân viên 
giúp việc trong các cuộc điều tra, thu thập số liệu, v.v.. 

Điểm 7: Tên độ thực hiện đề tài. 

Kế hoạch tiến độ được xây dựng căn cứ yêu cầu của 
cơ quan giao nhiệm vụ. Cơ quan giao nhiệm vụ có thể là 
cấp trên của người nghiên cứu, hoặc đối tác phía bên 
giao nhiệm vụ nghiên cứu theo hợp đồng. 

Điểm 8: Dự toán kinh phí nghiên cứu. 

Dự toán kinh phí nghiên cứu có thể bao gồm chỉ phí 
lương, chỉ phí nghiên cứu, chỉ phí mua sắm tài liệu, in 
ấn v.v.. Các loại chi phí này được hướng dẫn khá chi 
tiết trong hệ thống mẫu biểu lập kế hoạch nghiên cứu 
của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Một vài chi 
tiết cần được hiểu như sau: 

- Chỉ phí, bao gồm lương chính nhiệm; lương kiêm 
nhiệm (hoặc khoán gọn). 

- Chi phí nghiên cứu bao gồm tiền tra cho các bản 
phân tích nghiên cứu, dịch thuật; tiền trả cho các 


104 


phỏng vấn; tiền trả cho việc in, phát, hướng dẫn và xử 
lý kết qua điều tra; chi phí đi lại, ăn ở phục vụ các cuộc 
điều tra, v.v.. 

- Chi phí mua và xuất bản tài liệu bao gồm mua 
sách, tài liệu, tra cho việc cung cấp số liệu; xuất bản các 
bản tin nghiên cứu, v.v.. 

- Chi phí hội nghị bao gồm tiền trả cho các báo cáo; 
chi phí phòng họp, gồm tiền thuê phòng họp và các 
trang bị hội nghị, nước uống, ăn nhẹ giữa giờ, thuê 
nhân viên, tiền im chụp tài liệu sử dụng trong hội nghị 
và in ký yếu hội nghị, v.v.. 

- Chi phí mua sắm nguyên liệu, trang thiết bị và 
năng lượng, v.v.. 

Điểm 9: Chuẩn bị bế hoạch nghiên cứu. 

Văn bản kế hoạch nghiên cứu được chuẩn bị nhằm 
ha1 mục đích: 

- Văn bản để nộp cho cơ quan quản lý đề tài nghiên 
cứu hoặc cơ quan tài trợ. Loại văn bản này phải làm 
theo mẫu do các cơ quan này quy định. Nó phải thể 
hiện đúng kế hoạch tiến độ, nội dung, sử dụng kinh phí 
phù hợp với đòi hỏi của các cơ quan này, song cũng có 
tác dụng chỉ đạo về mặt học thuật đối với nhóm nghiên 
cứu. Tuy nhiên, loại văn bản này mang ý nghĩa pháp lý 
nhiều hơn là ý nghĩa học thuật. 

- Văn bản để thảo luận và sử dụng nội bộ trong 
nhóm nghiên cứu. Về nội dung, văn bản này phải nhất 
quán với văn bản trên, nhưng nó cụ thể hơn, quy định 


105 


đây đủ mỗi quan hệ nội bộ giữa các thành viên của 
nhóm nghiên cứu. 

Điểm 10: Chuẩn bị phương tiện nghiên cứu. 

Các đề tài trong lnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật thường có những đòi hỏi nhất định về phương 
tiện, thiết bị thí nghiệm. Nói chung, người nghiên cứu 
có thể được cung cấp một số phương tiện làm việc có 
sẵn trong các phòng thí nghiệm của nhà trường hoặc 
viện nghiên cứu. 

Tuy nhiên, đôi khi có một số thí nghiệm đòi hỏi 
những thiết bị không có sẵn, người nghiên cứu phải tự 
mình đi thuê hoặc mua sắm. Đây là một tình huống 
khó khăn, vì kinh phí nghiên cứu hiện nay thường rất 
eo hẹp cho việc mua sắm những trang bị đắt tiền, trừ 
trường hợp đề tài thuộc những nhiệm vụ nghiên cứu 
quan trọng của Nhà nước hoặc các đối tác. 


3. Thu thập và xử lý thông tin 


Tuỳ thuộc vào để tài và các phương pháp nghiên 
cứu mà xác định loại công trình khoa học. Trong trường 
hợp này thì thực nghiệm là cơ sở của việc tích luỹ các 
dẫn liệu thực tế, trong trường hợp khác lại là việc 
nghiên cứu so sánh các đối tượng, trường hợp khác nữa 
lại là việc mô tả, phân tích - tính toán - lịch sử, tiểu sử, 
v.v.. Thưởng trong một công trình, người nghiên cứu 
vận dụng một số loại nghiên cứu để tích luỹ và giải 
thích sự kiện. 


106 


Trong mỗi công trình nghiên cứu, nhiệm vụ trung 
tâm là tích luỹy những tài liệu của mình nhưng phải 
mang tính chất mới về mặt khoa học. Đồng thời phải xử 
lý, khái quát hoá chúng và cái chính là phân tích và 
làm sáng tỏ những sự kiện, hình thành những kết luận 
và kiến nghị. 

Đôi khi người ta so sánh một nhà khoa học - nghiên 
cứu với một kiến trúc sư - xây dựng nên một toà nhà 
phức tạp và độc đáo, một người nghiên cứu tích luy một 
cách thận trọng và trìu mến mọi thứ "vật liệu xây dựng" 
cần thiết - những ý nghĩ và sự kiện cần cho công trình 
do anh ta lao tâm khổ tứ xây dựng nên. Tất cả những 
thứ ãy đều được hình thành trong một trật tự chặt chẽ 
nhất định. Nếu một thứ nào đó bị thừa thì cũng chẳng 
hề gì. Cái quan trọng là làm sao để không có sai sót 
trong các số liệu có tính chất quyết định cơ bản. 

Không nhất thiết là toàn bộ các tài liệu thực tế thu 
thập được cũng như những điều quan sát thấy, những 
dẫn chứng, minh hoa... sẽ được sử dụng triệt để vào đề 
tài nghiên cứu. Về sau, khi hình thành ở giai đoạn cuối 
cùng, chỉ nên chọn những cái gì thực tế là cần thiết và 
quan trọng về mặt nguyên tắc. 

Ngay từ lúc bắt đầu nghiên cứu, cần xây dựng và 
đảm bảo một trình tự nhất định trong việc tính toán và 
ghi chép những điều mình quan sát. Phải từng bước 
theo đõi sự tiến triển của công tác nghiên cứu, những 
thành công và thất bại, tính chất của các phương pháp 


107 


và thủ thuật mình đang dùng. Nếu cần nên minh hoạ 
những điều ghi chép ãy bằng các sơ đồ, ảnh chụp hoặc 
những tính toán cần thiết, v.v.. 

Tất cả những ghi chép theo loại này cần phải tiến 
hành trong các nhật ký riêng, trong số ghi chép hay 
trong các phiếu, thẻ đặc biệt của phòng thí nghiệm. Tất 
cả đều phải bão quần cần thận. Việc ghi chép các kết 
quả của một công trỉnh nghiên cứu khoa học, ngay cả 
khi ghi chép trong điều kiện thăm dò đều đòi hồi phải 
ghì thật rõ ràng, đây đủ. Phai chừa một bên hoặc chừa 
lề tương đối lớn để sau này có thể ghi tiếp nhận xét gì 
hoặc bổ sung thêm. 

Trong một số trường hợp, cần phải trình các tài liệu 
cho những người phản biện chính thức, những thành 
viên của hội đồng. Vì thế mà tất cả các loại bản thảo, 
bản nháp và các dẫn liệu thực tế khác, là căn cứ để rút 
ra những kết luận của công trình khoa học cần được gìn 
mữ hết sức cần thận, ngăn nắp cho đến khi nộp chúng 
vào hồ sơ lưu trữ của cơ quan, điều đó sẽ tăng thêm 
tính thuyết phục của công trình. 

4. Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 

Báo cáo kết thúc đề tài nghiên cứu là một công việc 
hệ trọng, vì đây là cơ sở để hội đồng nghiệm thu đánh 
giá những cố gắng của tác giá, đồng thời cũng là bút 
tích của tác giả để lại cho các đồng nghiệp đi sau. 
Nhiều người giữ cương vị phụ trách đề tài, do bị nhiều 


108 


công việc lôi cuốn không chú ý khâu này, phó mặc các 
cộng tác viên dưới quyền chuẩn bị, thậm chí người phụ 
trách cũng không duyệt lại lần cuối, vì vậy chất lượng 
báo cáo không đạt như mong đợi, không phản ánh hết 
những cố gắng của nhóm đề tài. 


5. Nghiệm thu đề tài 


Nghiệm thu đề tài là sự đánh giá chất. lượng của đề 
tài, trên cơ sở đó công nhận hay không công nhận kết 
qua nghiên cứu. Nghiệm thu để tài là công việc của cơ 
quan quân lý đề tài hoặc của bên giao nhiệm vụ nghiên 
cứu theo hợp đồng. 

Như vậy, để nghiệm thu được đề tài, cơ quan quản 
lý phải có cách đánh giá chất lượng thực hiện đề tài. 
Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá phải tuân thủ 
những nguyên tắc nhất định. Thể thức nghiệm thu 
được thực hiện như sau: 

- Một hoặc hai chuyên gia am hiếu lĩnh vực nghiên 
cứu được mời viết nhận xét phản biện theo các tiêu 
chuẩn mà cơ quan quản lý có thẩm quyền đặt ra. Tuỳ 
mức độ cần thiết, có thể sử dụng người phần biện công 
khai hoặc người phản biện bí mật để giữ khách quan ý 
kiến phản biện. 

- Một hội đồng nghiệm thu được thành lập với một 
số lẻ thành viên do cơ quan quản lý mời. Số lượng 
thành viên được quyết định theo quy định của cơ quan 
quản lý thường là ð - 7-9... 


109 


- Hội đồng sẽ nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo 
cáo kết quả nghiên cứu, nghe ý kiến phản biện và bỏ 
phiếu nghiệm thu đề tài. 

- Kết quả bỏ phiếu của hội đồng là cơ sở để cơ quan 
quản lý xem xét việc nghiệm thu. 


6. Công bố kết quả nghiên cứu 


Trừ những kết quả nghiên cứu có tính hệ trọng về 
an ninh và quốc phòng, mọi kết quả nghiên cứu cần 
được công bố. Điều này phù hợp với những quy định 
trong nghiên cứu, khoa học - công nghệ. Một kết quả 
nghiên cứu được công bố mang nhiều ý nghĩa: 

- Đóng góp về mặt lý luận, thực tiễn mới trong hệ 
thống trì thức của bệ môn khoa học. 

- Mỏ rộng sự trao đổi để tiếp tục phát triển lĩnh vực 
nghiên cứu. 

- Khắng định về mặt sở hữu của người nghiên cứu 
đối với sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu có thể được công bố trên báo, 
tạp chí chuyên ngành, cũng có thể được công bố trên 
các phương tiện truyền thông đại chúng. 


L10 


CHƯƠNG IV 
LUẬN VĂN VÀ LUẬN ÁN KHOA HỌC 


_ I- LUẬN VĂN KHOA HỌC 


1. Luận văn khoa học là gì? 


Luận văn khoa học là chuyên khảo về một vấn đề 
khoa học hoặc công nghệ do một người viết nhằm cắc 
mục đích sau: 

- Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu 
khoa học. 

- Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập. 

- Bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn để đạt được 
văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc sĩ hoặc 
tiến sĩ. 

2. Các thể loại luận văn khoa học 


Tuy tính chất của ngành đào tạo và tuỳ yêu cầu 
đánh giá từng phần hoặc toàn bộ quá trình học tập, 
luận văn có thể bao gồm: 


Tiểu luận: Chuyên khảo về một chuyên đề khoa học, 


111 


thường được làm trong quá trình học tập một môn học 
chuyên môn. Tiểu luận không nhất thiết bao quát toàn 
bộ hệ thống vấn đề của lĩnh vực chuyên mỗn. 

Khoá luận: Chuyên khảo mang tính tổng hợp thể 
nghiệm kết quả học tập sau một khoá đào tạo chuyên 
môn hoặc huấn luyện nghiệp vụ, không nhằm mục đích 
lấy văn bằng. 

Đồ án môn bọc: Chuyên khảo về một vấn đề kỹ 
thuật hoặc thiết kế một cơ cấu máy móc, thiết bị hoặc 
toàn bộ dây chuyền công nghệ, hoặc một công trình sau 
khi kết thức một môn học kỹ thuật chuyên môn. Đồ án 
môn học thường gặp trong các trường kỹ thuật. 

Đồ án tốt nghiệp: Chuyên khảo mang tính tổng hợp 
sau khi kết thúc chương trình đại học kỹ thuật để bảo 
vệ lấy văn bằng hệ cử nhân kỹ thuật. Nội dung đồ án 
tốt nghiệp có thể bao gồm: 

- Những nghiên cứu về một vấn đề kỹ thuật, hoặc 
toàn bộ công nghệ hoặc toàn bộ một công trình kỹ 
thuật. 

- Thiết kế mang tính tổng hợp về toàn bệ đây 
chuyền công nghệ, hoặc một công trình kỹ thuật. 

Luận oăn cử nhân: Chuyên khảo tổng hợp sau khi 
kết thúc chương trình đại học để bảo vệ lấy văn bằng cử 
nhân. Luận văn thường được sử dụnz trong những 
nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khca học kinh tế, 


khoa học xã hội và nhân vần. 


112 


Luận uăn thạc sĩ: Chuyên khảo trình bày một 
nghiên cứu có hệ thống của học viên cao học đề bảo vệ 


giành học vị thạc sĩ. 
3. Yêu cầu về chất lượng luận văn 


Việc đánh giá chất lượng luận văn khoa học, kế cả 
luận văn ở bậc sau đại học, cũng có những điểm khác 
biệt so với việc đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa 
học. Sự khác biệt này được thể hiện cụ thể ở việc đánh 
giá các phần cụ thể: luận đề, luận cứ, luận chứng. 

ø. Đối uới luận chứng 

Đối với luận chứng, tức phương pháp nghiên cứu, 
chất lượng cần được đặt ở một yêu cầu cao nhất. trong 
ba bộ phận hợp thành cấu trúc lôgic - luận đề, luận cứ, 
luận chứng. Bởi vì, trong quá trình tập sự nghiên cứu 
khoa học, học tập phương pháp phải đạt được yêu cầu 
như một người nghiên cứu thực thụ. Nếu chấm điểm 
thì phần luận chứng có thể được nhân hệ số 3 - hệ số 
cao nhất. | 

b. Đối uới luận đề uà uấn đề 

Đối với luận đề và vấn đề, chất lượng cũng cần được 
đặt ở yêu cầu cao, nhưng nên ở mức thấp hơn luận 
chứng. Bởi vì, phát hiện vấn đề, từ đó xây đựng luận đề 
có giá trị khoa học là công việc đòi hỏi có một quá trình 
tích luỹ lâu dài. Không thể yêu cầu người tập sự nghiên 
cứu có ngay những luận đề khoa học (tức giả thuyết) có 
giá trị khoa học cao như những người nghiên cứu thực 


113 


thụ. Nếu chấm điểm thì cho hệ số 2. 

c. Đốt uới luận cứ 

Đối với luận cứ, cần xem xét tách riêng hai bộ phận: 

- Đổi với luận cứ lý thuyết: Cần đặt ở yêu cầu về 
chất lượng ngang với chất lượng luận đề, nghĩa là phải 
có giá trị khoa học, hoặc là kế thừa những luận cứ lý 
thuyết mà các đồng nghiệp đì trước đã xây dựng, hoặc 
là tự mình xây dựng. Tuy nhiên, cũng như luận để và 
vấn đề, không thể yêu cầu người tập sự nghiên cứu đưa 
ra những luận cứ lý thuyết có giá trị khoa học cao như 
các nhà nghiên cứu thực thụ. Nếu chấm điểm thì có thể 
cho hệ số 2. 

- Đối với luận cứ thực tiễn: Đây là một bộ phận có 
thể châm chước về chất lượng, thậm chí có thể cho phép 
sử dụng một số là số liệu cũ, số liệu có nhiều tính ước 
lệ, chưa được thẩm tra, xác minh về mặt khoa học. Nếu 
chấm điểm có thể cho hệ số 1. 


4. Trình tự chuẩn bị luận văn 


Sinh viên hoặc nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung 
là người nghiên cứu) được dành một quỹ thời gian 
khoảng 3 - 6 tháng để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. 
Đây là một quỹ thời gian hết sức eo hẹp. Những người 
đã từng tham gia nghiên cứu khoa học với thầy thì 
thường có nhiều thuận lợi hơn những người chưa từng 
tham gia nghiên cứu khoa học. Trong một thời gian hạn 
chế ngặt nghèo như vậy, việc chuẩn bị luận văn luôn là 


114 


công việc đầy sức nặng thử thách. 

Xác định một trình tự hợp lý trong quá trình chuẩn 
bị luận văn là một trong những điểm mấu chốt giúp 
người nghiên cứu vượt qua khó khăn để có được một 
luận văn có chất lượng, 

Trình tự chuẩn bị một luận văn có thể như sau: 

Bước 1. Lựa chọn đề tòi luận uăn. 

Người nghiên cứu có thể được nhận đề tài luận văn 
theo một trong hai trường hợp sau đây: 

a. Đề tài được chỉ định 

Thầy hướng dẫn hoặc bộ môn có thể chỉ định cho 
người nghiên cứu thực hiện một để tài luận văn xuất 
phát từ những căn cứ rất khác nhau: 

- Một phần nhiệm vụ của đề tài mà thầy cô giáo 
hoặc nhà trưởng đang thực hiện. Đây là trường hợp có 
nhiều thuận lợi, nhưng cũng không nhiều. 

- Một phản nhiệm vụ đề tài của các viện hoặc cơ 
quan ngoài mà người nghiên cứu tham gia. Đây cũng là 
một trường hợp có nhiều thuận lợi, nhưng không nhiều. 

- Nghiên cứu sinh được cơ quan cử ởi học, chỉ định 
thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu của cơ quan, 

- Thầy cô giáo đưa ra một đề tài mang tính giá định, 
không liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của các thầy 
cô. 

b. Đề tài tự chọn 

Trong trường hợp được tự chọn để tài, sinh viên, 
nghiên cứu sinh cần tìm hiểu hiện trạng phát triển của 


115 


lĩnh vực chuyên môn để lựa chọn, tương tự như khi 
chọn đề tài nghiên cứu: 

- Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không? 

- Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? 

- Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không? 

- Có đủ điều kiện đảm bảo (về tài liệu, phương tiện 
thí nghiệm) cho việc hoàn thành luận văn không? 

- Đề tài luận văn có phù hợp sở thích hay không? 

Bước 2. Xây dựng đề cương nghiên cửu của luận 
UØn. 

Đề cương được xây dựng để trình thầy hướng dẫn 
phê duyệt và là cơ sở để làm việc với bạn các đồng 
nghiệp trong quá trình chuẩn bị luận văn. Nội dung đề 
cương cần thuyết minh một số điểm sau: 

- Lý do chọn để tài luận văn. 

- Xác định đối tượng và khách thể nghiên cứu, đối 
tượng khảo sát, 

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vị nghiên 
cứu. 

- Xác định cơ sở lý luận của để tài, xây dựng khung 
lý thuyết của đề tài. 

- Dự kiến phương pháp thu thập và xử lý thông tin. 

- Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, 
thiết bị thí nghiệm). 

Bước 3. Thu thập, xử lý thông tin uò uiết luận uăn. 

Nội dung của thu thập thông tín thường bắt đầu 
bằng việc nghiên cứu tài liệu để biết được điều gì có thể 


116 


kế thừa từ các đồng nghiệp đi trước. Tiếp đó, thực hiện 
các phương pháp thu thập thông tin bằng phi thực 
nghiệm hoặc thực nghiệm, xử lý kết quả và kết thúc 
nghiên cứu, 

- Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin; 

- Làm tổng quan về những thành tựu liên quan đề 
tài luận văn; 

- Thực hiện các phương pháp phi thực nghiệm (quan 
sát, phỏng vấn, hội đồng, điều tra dùng bảng câu hỏi, 
V.V.); 

- Thực hiện các biện pháp thực nghiệm trong phòng 
thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường; 

- Viết luận văn. 


õ. Viết luận văn 


Luận văn là kết quả của toàn bộ nỗ lực trong suốt 
thời gian học tập, là sự thể hiện toàn bộ năng lực của 
ngươi nghiên cứu. 

a. Hình thức uò hết cấu của luận uăn 

Cũng như báo cáo khoa học, luận văn được trình 
bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt. Nếu đánh 
máy cơ khí thì lấy khoảng cách dòng 1,5. Nếu sử dụng 
chương trình soạn thảo trên windows thì dùng khổ chữ 
18, 14, cách dòng khoảng 16-18. 

Sắp xếp kết cấu và bố cục có thể như sau: 

- Bùa: Gầm Bìa chính (Phụ lục 1) và Bìa phụ hoàn 
toàn giống nhau và được viết theo thứ tự từ trên xuống 


11: 


như sau: 

+ Tên trường, khoa, bộ môn nơi hướng dẫn sinh viên 
làm luận văn; 

+ Tên đề tài, In bằng chữ lớn; 

+ Tên tác giả; 

+ Địa danh và tháng, năm bảo vệ công trình. 

- Trang ghi lời cảm ơn: Trong trang này tác giả có 
thể ghi lời cảm ơn đối với một cơ quan đỡ đầu luận văn 
(nếu có), hoặc ghi ơn một cá nhân, không loại trừ người 
thân, những người đã có nhiều công lao đối với công 
trình nghiên cứu. 

- Mục lục: Mục lục thường được đặt phía đầu luận 
văn, tiếp sau bìa phụ. 

- Ký hiệu uà uiết tắt: Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái 
những ký hiệu và chữ viết tắt trong luận văn để người 
đọc tiện tra cứu. 

- Lời nói đầu: Lời nói đầu cho biết một cách rất vắn 
tắt lý do và bối cảnh của để tài, ý nghĩa lý thuyết và 
thực tiễn của đề tài, kết quả đạt được và vấn đề tồn tại, 
những dự kiến sau công trình nghiên cứu. 

- Tổng quan: Phần này bao gồm các nội dung: 

+ Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu; 

+ Tổng quan lịch sử nghiên cứu và quan điểm lựa 
chọn vấn đề nghiên cứu; 

+ Trình bày vắn tắt hoạt động nghiên cứu. 

- Cơ sở lý thuyết uà phương pháp nghiên cứu, phần 
này bao gồm: 


118 


+ Cơ sở Ìý thuyết được sử dụng, bao gồm ca cơ sở lý 
thuyết kế thừa của người đi trước và cơ sở lý thuyết tự 
mình xây dựng; 

+ Mô tả các phương pháp nghiên cứu đã được thực 
hiện. 

- Nội dung nghiên cứu uà kết quả: Phần này có thể 
trình bày trong một chương hoặc một số chương, bao 
gồm: 

+ Những giả thuyết và phương pháp kiểm chứng; 

+ Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kết 
quả áp dụng; 

+ Phân tích kết quả và nêu những vấn đề chưa được 
g1a1 quyết. 

- Kết luận uờ khuyến nghị: Phần này thường không 
đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng, bao 
gồm các nội dung: 

+ Kết luận về toàn bộ công trình nghiên cứu; 

+ Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 

- Tài liệu tham khao: Ghì theo thứ tự chữ cái theo 
mẫu trích dẫn khoa học. 

- Phụ lục: Nếu có nhiều phụ lục thì phụ lục được 
đánh số thứ tự bằng số La mã hoặc số A rập. Ví dụ: Phụ 
lục Lj Phụ lục LI, hoặc Phụ lục 1, Phụ lục 2. 

b. Cách đánh số chương mục 

Chương, mục được đánh số như trong báo cáo khoa 
học. Tuy nhiên, thông thường, luận văn được viết trọn 
vẹn trong một tập. Tập có thể được chia thành Phần. 


119 


Dưới Phân là Chương, rồi đến Mục lớn (số La Mã). Mục 
và Tiểu mục (sế Arập). Dưới Mục là ý. Mỗi ý là một 
gạch đầu dòng. 

c. Viết tóm tắt luận uăn 

Tóm tắt luận văn là cần thiết chuẩn bị để hội đồng 
chấm luận văn làm việc, gửi xin ý kiến nhận xét phản 
biện và làm phương tiện trao đổi khoa học. Bản tóm tắt 
phải nêu được những nội dung cốt lõi nhất của luận 
văn. Thường trong tóm tắt luận văn chỉ nêu lên những 
luận để. luận chứng, chỉ rõ cách đì đến luận cứ, luận 
chứng và những kết luận chủ yếu, chỉ nêu một vài ví dụ 
trong trường hợp thực sự cần thiết để người đọc hiểu 
sâu thêm kết luận của luận văn. Tóm tắt luận văn 
không dài quá 16 trang. Theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, tóm tắt luận văn trong các trường đại học 
Việt Nam được trình bày như sau: 

Trang bìa. Trên trang bìa chính ghi theo mẫu (Phụ 
lục 1). Trang bìa phụ được ghi chi tiết hơn những thông 
tin về mã ngành, tên người hướng dẫn kèm học hàm, học 
vị. Tiếp theo là trang thủ tục. Trang này mang những 
nội dung như chỉ trên Phụ lục 2, trong đó, tên những 
người hướng dẫn và người nhận xét luận văn có thể ghì 
rõ học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và chức vụ khoa học (giáo sư, 
nghiên cứu viên), không ghi chức vụ hành chính (cục 
trưởng, vụ trưởng, viện trưởng, v.v.). Ngược lại, đối với 
người đại diện cơ quan nhận xét thì cần ghi rõ họ và tên, 
học vị, chức vụ khoa học và chức vụ hành chính. 


120 


d. Tóm tắt nội dung của luận uốn được trình bày 
như sau: 

- Phần mở đầu: 

Trong phần này tác giả cân viết (rất ngăn và súc 
tích) một số mục sau; 

-_ Tính cấp thiết, của đề tài; 

- Mục đích nghiên cứu của luận văn; 

- Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và đối 
tượng khảo sát; 

- Nhiệm vụ và phạm vị nghiên cứu; 

- Gi1# thuyết; 

- Phiơng pháp nghiên cứu; 

- Đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn; 

- 'Ñất cấu của luận văn được giới thiệu qua từng 
chươn#. 

- Phần tóm tắt nội dung luận văn: 

Giới thiệu rất tóm tắt từng chương của luận văn. Số 
chữ cho mỗi chương cần tính toán sao cho toàn bộ phần 
tóm tắt không vượt quá số trang còn lại. 

- Phần hết luận: 

Khoảng một nửa trang cuối được sử dụng để viết về 
một số kết luận và khuyến nghị quan trọng: 

+ Những kết luận quan trọng nhất của toàn bộ công 
trình; 

+ Ý nghĩa quan trọng nhất. của luận văn; 

+ Khuyến nghị quan trọng nhất từ kết qua nghiên 
cứu của luận văn. 


121 


+ Các công trình đã công bố: 

Liệt kê những công trình hoặc bài báo đã công bố. 
Khi liệt kê các công trình cần lưu ý mấy điểm: 

+ Ghi các công trình công bố theo mẫu ghi tài liệu 
tham khảo. 

+ Năm xuất bản ghi từ những xuất bản phẩm sớm 
nhất đến những xuất bản phẩm muộn nhất, hoặc ngược 
lại, từ muộn nhất đến sớm nhất. 


6. Bảo vệ luận văn thạc sĩ 


Khi bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên cao học đã phải 
có đủ chứng chỉ cho tất cả các môn học n„/ trong 
chương trình đào tạo thạc sĩ quy định, ‹ 

Luận văn phải được bảo vệ công khai trước Hội đồng 
chấm luận văn thạc sĩ. Hội đồng do thủ trưởng cơ sở 
đào tạo ra quyết định thành lập, gồm năm thành viên 
là những người có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, hoặc 
chức danh phó giáo sư, giáo sư phù hợp với chuyên 
ngành đào tạo của học viên, có kinh nghiệm và trình độ 
cao trong lĩnh vực đó. Hội đồng gồm có Chủ tịch hội 
đồng, Thư ký hội đồng, 2 thành viên phân biện cho 
luận văn và uy viên. Phải có hai thành viên ở ngoài cơ 
sở đào tạo tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 
Các thành viên hội đồng phai là người không có quan 
hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột thịt với tác 
gia luận văn. 

Việc chấm luận văn thạc sĩ theo thang điểm từ 0 


122° 


đến 10 nếu cho điểm lẻ thì chỉ lẻ O,5 và theo nguyên tắc 
bỏ phiếu công khai, có chữ ký (nhưng không công bố 
cho học viên). Điểm luận văn là trung bình cộng điểm 
chấm của các thành viên có mặt trong buổi bảo vệ được 
lấy đến một chữ số thập phân và không làm tròn. Luận 
văn được đánh giá không đạt khi trung bình cộng các 
điểm luận văn dưới 5. 

Nếu luận văn không đạt yêu cầu, học viên được sửa 
chữa để báo vệ lần thứ hai. Nếu lần bảo vệ này cũng không 
đạt thì học viên bị loại khỏi danh sách học viên cao học. 

Không tiến hành bảo vệ luận văn nếu xây ra một 
trong các trường hợp sau: 

- Vắng mặt Chủ tịch hội đồng. 

- Vắng mặt Thư ký hội đồng. 

- Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán 
thành luận văn. 

- Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên. 


II- LUẬN ÁN KHOA HỌC 


1. Chọn đề tài và xây dựng đề cương 


a. Chọn. đề tài 

Luận án tiến sĩ phải là một công trình khoa học - 
công nghệ, kỹ thuật hoặc quản lý có ý nghĩa về mặt lý 
luận và có giá trị nhất định về mặt thực tiễn, do người 
hướng dẫn đề xuất hoặc đo nghiên cứu sinh tự đề xuất. 

Luận án tiến sĩ phai phù hợp với chuyên ngành đào 
tạo và mỗi một nghiên cứu sinh phải thực hiện một đề 


123 


tài riêng biệt, hai nghiên cứu sinh không được cùng 
thực hiện một đề tài luận án. 

b. Hình thành đề cương nghiên cứu 

Đề cương nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ cần 
được chuẩn bị chu đáo và là một trong các môn thì 
tuyển nghiên cứu sinh. Nội dung đề cương nghiên cứu 
của luận án tiến sĩ gồm các phần: 

- Họ và tên nghiên cứu sinh. 

- Tên cơ sở đào tạo. 

- Hướng đề tài nghiên cứu hay vấn đề nghiên cứu. 

- Chuyên ngành. 

- Mã số của chuyên ngành. 

- Nguyện vọng về người hướng dẫn (nếu có). 

- Tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 
tài, 

- Giới thiệu tổng quan về các kết quả nghiên cứu 
trong và ngoài nước đã có đến nay về vấn đề khoa học 
mà đề tài đề cập đến, những tổn tại mà tác giả đã phát 
hiện cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Mục đích nghiên cứu của luận ân (mục đích lý 
thuyết, mục đích thực tiễn). 

- Đối tượng nghiên cứu. 

- Các phương pháp nghiên cứu (các thí nghiệm, điều 
tra... sẽ tiến hành; các phương pháp được lựa chọn, 
công cụ, thiết bị... sẽ được sử dụng). 

- Nội dung và phạm vì của vấn đề sẽ đi sâu nghiên 
cứu, giải quyết và triển vọng về kết quả đạt được. 


124 


- Nơi thực hiện để tài nghiên cứu của luận án. 

- Dự kiến sơ bộ về tiến độ thực hiện đề tài nghiên 
cứu (theo tháng, quý, năm). 

- Dự kiến kinh phí trang thiết bị... để thực hiện đề tài. 

- Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề 
cương. ` 

c. Báo uệ đề cương nghiên cứu 

Đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải được 
bảo vệ và thông qua trước Tiểu ban chuyên môn của hội 
đồng tuyển chọn nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo. 

Mãi tiểu ban chuyên môn duyệt đề cương có 3 đến 5 
thành viên, gồm trưởng tiểu ban, thư ký và các uỷ viên, 
được thành lập theo từng chuyên ngành. Thành viên 
tiểu ban phải là các nhà khoa học có học vị hoặc học 
hàm trong và ngoài cơ sở đào tạo, có uy tín chuyên môn 
và am hiểu vấn để có liên quan đến đề cương nghiên 
cứu của nghiên cứu sinh. 

Đề cương cần được gửi trước cho từng thành viên 
của tiểu ban ít nhất là 7 ngày. Các thành viên có trách 
nhiệm đọc và viết nhận xét đánh giá đề cương về các 
mặt: 

- Ÿ nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 

- Tính kế thừa về mặt khoa học của vấn đề nghiên 
cứu trong đề tài. 

- Tính độc đáo, mới và khoa học của vấn đề nghiên 
cứu trong đề cương. 

- Mức độ thích hợp các phương pháp nghiên cứu mà 


125 


nghiên cứu sinh đề xuất trong đề cương. 

- Nội dung và phạm vi của vấn đề đề ra trong đề 
cương có đủ cho luận án tiến sĩ và cách sắp xếp có phù 
hợp hay không. 

- Tính khả thi của đề tài (về mặt điều kiện vật chất, 
điều kiện thời gian...). 

- Kiến nghị về người hướng dẫn (hướng chuyên sâu 
và trình độ người hướng dân). 

Tiểu ban chuyên môn duyệt để cương lập biên bản 
buổi họp bảo vệ đề cương của nghiên cứu sinh, trong biên 
bản cần nêu các nhận xét, đánh giá, bố sung và kiến nghị 
của tiểu ban về việc duyệt để cương và người hướng dẫn. 
Biên bản cần có chữ ký của trưởng tiểu ban và thư ký tiểu 
ban, sau đó nộp cho cơ sở đào tạo. Nếu đề cương không 
đạt yêu cầu, thí sinh nghiên cứu sinh đó không trúng 
tuyển và phải thi lại trong kỳ tuyển sinh năm sau. 

Căn cứ vào kết quả các môn thi tuyển sinh và bảo 
vệ đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh, cơ sở đào 
tạo hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để 
đề nghị xét công nhận nghiên cứu sinh. Hồ sơ đề nghị 
xét công nhận nghiên cứu sinh như trong hướng dẫn 
tuyển sinh sau đại học. 


2. Thực hiện luận án tiến sĩ 


Sau khi thí sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra 
quyết định công nhận là nghiên cứu sinh, cơ sở đào tạo 
có trách nhiệm giới thiệu nghiên cứu sinh về sinh hoạt, 


126 


học tập, nghiên cứu tại một bộ môn hoặc phòng nghiên 
cứu chuyên môn của cơ sở đào tạo hoặc có thể của một 
cơ sở khoa học khác để sinh hoạt khoa học và giúp đỡ 
nghiên cứu sinh thực hiện luận án. 

Nghiên cứu sinh phải báo cáo đề cương nghiên cứu, 
kế hoạch học tập, kế hoạch nghiên cứu để thực hiện để 
tài trước bộ môn hoặc phòng nghiên cứu để bộ môn 
hoặc phòng nghiên cứu giúp đơ và giám sát quá trình 
thực hiện đề tài luận án. 

Trong thời gian thực hiện luận án nghiên cứu sinh 
được xem là thành viền của bộ môn hay phòng nghiên 
cứu chuyên môn của cơ sở đào tạo. 

Nghiên cứu sinh (kể cả có bằng thạc sĩ hay cử nhân) 
sau khi được công nhận có quyền bắt tay ngay vào việc 
thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án song song với 
việc học tập các môn học để lấy chứng chỉ và hoàn 
thành các chuyên đề tiến sĩ theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện luận án, nghiên cứu sinh 
có nhiệm vụ: 

- Hoàn thành chương trình các môn học và chuyên 
đề đã được quy định cho cấp đào tạo tiến sĩ. 

- Chuyên cần và phát huy hết khả năng của mình 
trong công tác nghiên cứu để tài luận án để đạt được 
những kết quả tốt nhất, thực hiện đúng hoặc đẩy 
nhanh tiến độ nghiên cứu đã ghi trong đề cương. 

- Hàng tháng và hàng quý nghiên cứu sinh phải báo 
cáo về tình hình và kết quả nghiên cứu của mình với 


127 ~ 


người hướng dẫn và bộ môn hoặc phòng nghiên cứu nơi 
mình làm luận án. 

- Hàng năm có bảo vệ báo cáo về tình hình và kết 
qua nghiên cứu của mình với cd quan chủ quản và cơ sở 
đào tạo. 

- Tham dự các buổi sinh hoạt khoa học tại cơ sở nơi 
mình thực hiện luận án. 

- Nghiên cứu sinh phải dành thời gian tham gia 
công tác giảng dạy tại trường đại học. hoặc hướng dẫn 
nghiên cứu khoa học tại viện nghiên cứu theo sự phân 
công của bộ môn. 

Để giúp đỡ nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ của mình, cơ sở đào tạo có nhiệm vụ: 

- Tổ chức cho nghiên cứu sinh báo cáo để cương 
nghiền cứu của mình khi nghiên cứu sinh mới được giới 
thiệu đến làm việc. 

- Tổ chức cho nghiên cứu sinh học tập các môn học 
và báo cáo chuyên đề đã được quy định cho cấp đào tạo 
tiến sĩ. Các viện nghiên cứu phải gửi nghiên cứu sinh 
(là cử nhân) đến các trường đại học có đào tạo cao học 
về các chuyên ngành tương ứng để học các môn sau đại 
học. 

- Tuy theo tính chất của để tài luận án, bộ môn, 
phòng nghiên cứu xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học 
từ cấp cơ sở trở lên và phân công nghiên cứu sinh tham 
gia các đề tài nghiên cứu khoa học đó. 

- Tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như về học 


128 


thuật để giúp nghiên cứu sinh nâng cao trình độ và thu 
được các kết quả tốt trong nghiên cứu. 

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 
nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

- Sáu tháng một lần tổ chức cho nghiên cứu sinh 
báo cáo kết qua nghiên cứu của mình tại hội thão hay 
hội nghị khoa học của cơ sở đào tạo và tại các hội nghị 
khoa học khác, mới chuyên gia trong lĩnh vực chuyên 
môn đánh giá và góp ý. 

- Giúp đỡ nghiền cứu sinh công bố các kết quả 
nghiên cứu của mình. 

- Tổ chức Hội đồng cơ sở để đánh giá lễ: án của 
nghiên cứu sinh trước khì dưa luận án ra đánh giá 
trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. Sau đó sẽ 
là bảo vệ luận án ở cấp nhà nước khi nghiên cứu sinh có 
đây đủ điều kiện và có quyết định của Bộ trướng Bộ 
G1áo dục và Đào tạo. 


3. Những vấn để nảy sinh trong quá trình 
nghiên cứu sinh thực hiện luận án tiến sĩ 
a. Thay đổi tên đề tài luận án 
Trong quá trình thực hiện luận án, nếu đề tài đã 
chọn không thể thực hiện được do gặp các khó khăn 
không thể vượt qua nghiên cứu sinh có thể xin thay đổi 
đề tài. Việc xét cho thay đối để tài chỉ giải quyết trong 
năm đầu tiên của thời hạn nghiên cứu sinh. Trong 
trường hợp này nghiên cứu sinh phải báo cáo với cơ sở 


129 


đào tạo và cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 
quá trình thực hiện đề tài của nghiên cứu sinh và lập 
hồ sơ xin đối đề tài gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ 
sơ này gồm có: 

- Đơn của nghiên cứu sinh (có xác nhận và đề nghị 
của người hướng dẫn). 

- Báo cáo của đoàn kiểm tra đề tài của cơ sở đào tạo. 

- Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo. 

Khi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho thay 
đối đề tài, nghiên cứu sinh phải làm lại để cương 
nghiên cứu mới và tiến hành tất ca các thủ tục đi kèm 
theo đề cương nghiên cứu như đã nêu trên. 

Đối với các lưận án mà khi đánh giá ở bộ môn, Hội 
đồng đánh giá luận án ở bộ môn có góp ý sửa đối, điều 
chỉnh tên đề tài luận án cho thật phù hợp, chính xác với 
nội dung luận án và các kết qua đạt được và vân thuộc 
hướng nghiên cứu đã xác định thì Hội đồng có quyết 
nghị cụ thể về vấn để này; căn cứ vào đó cơ sở đào tạo 
có giải trình về việc sửa đổi tên đề tài cho nghiên cứu 
sinh bão vệ mà không cần lập hồ sơ thay đổi tên đề tài. 

b. Bổ sung boặc thay người hướng dẫn 

Việc bổ sung người hướng dẫn được thực hiện khi 
người hướng dẫn chính thấy cần thiết và có lý do xác 
đáng về sự cần thiết này. Người hướng dẫn bổ sung 
cũng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đã quy định về 
người hướng dẫn. Việc bổ sung người hướng dẫn cần 
được sự chấp thuận của cơ sở đào tạo. 


130 


Để bổ sung người hướng dẫn cơ sở đào tạo cần lập 
hồ sơ đề nghị bổ sung người hướng dân gửi lên Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Hồ sơ này gồm có: 

- Đơn xin bổ sung người hướng dẫn của nghiên cứu 
sinh, 

- Đơn đề nghị bổ sung người hướng dẫn của người 
hướng dẫn chính. 

- Lý lịch khoa học của người được đề nghị làm người 
hướng dẫn phụ, 

- Xác nhận của cơ quan quản lý khoa học về để tài 
nghiên cứu khoa học đang thực hiện của người được đề 
nghị làm hướng dẫn phụ (tương tự như đối với người 
hướng dẫn chính). 

- Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo. 

Việc thay người hướng dẫn chỉ được thực hiện trong 
những trường hợp rất đặc biệt. Đối với các trường hợp 
đó cơ sở đào tạo cần có công văn trình Bộ Giáo dục và 
Đào tạo xem xét riêng. 

c. Kéo đòi thời gian lòm nghiên cứu sinh 

Thời hạn đào tạo tiến sĩ đã được quy định trong 
phần Hình thức và thời gian đào tạo. Nếu nghiên cứu 
sinh không có kha năng hoàn thành chương trình đào 
tạo đúng thời hạn quy định thì chậm nhất ba tháng 
trước khi hết bạn phải làm đơn xin phép gia hạn học 
tập. Việc gia hạn học tập chỉ giải quyết khi có lý do 
chính đáng với các điều kiện bảo đảm trong phạm vì 
thời gian gia hạn nghiên cứu sinh hoàn thành được 


131 


nhiệm vụ học tập, nghiên cứu. “Thời gian ra hạn nhiều 
nhất là 12 tháng. Nghiên cứu sinh đã hoàn thành 
chương trình các môn học quy định cho cấp đào tạo tiến 
sĩ và thuộc vào một trong số những trường hợp sau đây: 

- Nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án, đang 
hoàn tất hồ sơ để đánh giá ở bộ môn. 

- Nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án, nhưng 
còn thiếu bài báo theo quy định, đang viết hoặc đã chờ 
để được đăng. 

- Nghiên cứu sinh đã hoàn thành các công việc cơ 
bản của luận án (thí nghiệm, thực nghiệm. tính toán...) 
nhưng chưa viết xong luận ân. 

- Có các lý do khách quan chính đáng mà nghiên 
cứu sinh chưa hoàn thành nội dung dự định của luận 
án. 

Trong trường hợp cần gia hạn thời gian, nghiên cứu 
sinh phải làm đơn xin gia hạn và Hội đồng khoa học 
của cơ sở đào tạo có trách nhiệm xem xét đơn xin gia 
hạn này, sau đó lập hồ sơ gửi lên Bộ Giáo dục và Đào 
tạo để Bộ xem xét, giải quyết. Hồ sơ xin gia hạn làm 
nghiên cứu sinh gồm có: 

- Đơn xin gia hạn của nghiên cứu sinh. 

- Nhận xét và để nghị của người hướng dẫn, trong 
đó nêu rõ tình thần làm việc và các kết quả đã đạt được 
của nghiên cứu sinh. nguyên nhân phải kéo dài thời 
gian, triển vọng hoàn thành luận án và đề nghị về thời 
gian cần phải kéo dài. 


132 


- Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo. 

- Công văn đề nghị của cơ quan chủ quan của 
nghiên cứu sinh. 

Nếu trong thời gian dào tạo, nghiên cứu sinh được 
cứ đi học, thực tập hoặc công tác ở nước ngoài, hoặc bị 
ốm đau... có thể làm đơn xin tạm nghỉ học tập. Trong 
trường hợp này cơ sở đào tạo có trách nhiệm xem xét và 
lập hồ sơ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ gồm 
có: 

- Đơn xin tạm nghi học tập của nghiên cứu sinh. 

- Quyết định cử đi học, thực tập hoặc công tác có ghi 
rõ thời hạn hoặc giấy chứng nhận bị ốm đau, nằm 
viện... của bệnh viện. 

- Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo. 

- Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản của 
nghiên cứu sinh. 

Khi quay trở lại tiếp tục học tập, học viên cần báo 
cáo với cơ sở đào tạo (nếu là đi nước ngoài cần nộp cho 
cơ sở đào tạo một bản chứng nhận các kết quả học tập, 
thực tập hoặc công tác ở nước ngoài có xác nhận của cơ 
quan cử đi). Cơ sở đào tạo có trách nhiệm bố trí cho học 
viên tiếp tục học tập với khoá học mà học viên đang 
theo học hoặc với khoá học sau. 

Chú ý là thời gian gia hạn trong bất kỳ trường hợp 
nào cũng không vượt quá 12 tháng và kinh phí đào tạo 
cho thời gian gia hạn do người ởi học tự đóng góp. 

ở. Báo uệ lạt luôn án tiến sĩ 


133 


Nêu luận án không được Hội đồng chấm luận án 
thông qua thì nghiền cứu sinh được phép sửa chữa luận 
án và đề nghị bảo vệ lần thứ hai sớm nhất sau 12 tháng 
và muộn nhất trong 24 tháng sau khi báo vệ lần thứ 
nhất. Thành phần Hội đồng vẫn như cũ. Nếu có thành 
viên vắng mặt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung 
thành viên thay thế. Kinh phí bảo vệ lần thứ hai do 
nghiên cứu sinh tự túc. Không tổ chức bảo vệ lại luận 
án lần thứ ba. 

Luận án tiến sĩ được phép bảo vệ tối đa hai lần ở 
mỗi cấp đánh giá luận án. Ở cấp bộ môn, lần bảo vệ 
lại phải sau lần bảo vệ thứ nhất ít nhất là 3 tháng. Ở 
cấp nhà nước, lần bảo vệ lại phải sau lần bảo vệ thứ 
nhất ít nhất là 12 tháng. Trường hợp các phần biện 
kín không đồng ý và Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 
định luận án không được bảo vệ cấp nhà nước, nghiên 
cứu sinh được sửa lại luận án. Với luận án đã sửa 
chữa mà các phản biện kín và Bộ Giáo dục và Đào tạo 
vẫn không cho phép bảo vệ chính thức thì luận án đó 
đánh giá là không đạt. 

4. Nội dung và hình thức của luận án 

a. Nột dung luận án 

Luận án là một công trình khoa học chứa đựng 
những kiến giải mới, những đóng góp mới có giá trị 
trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành, thể hiện khả 
năng độc lập sáng tạo, nghiên cứu khoa học của nghiên 


134 


cứu sinh. Đóng góp mới của luận án có thể là: 

- Những kết quả mới, những để xuất mới có tác 
dụng bổ sung, hoàn chỉnh, làm phong phú thêm vốn 
kiên thức đã có của một lĩnh vực khoa học hay công 
nghệ. 

- Những ứng dụng sáng tạo và phát triển có cơ sở 
khoa học dựa trên các thành tựu đã có nhằm giải quyết 
những yêu cầu thiết thực của kinh tế, xã hội, khoa học - 
công nghệ và đời sống. 

Luận án cần được trình bày khúc chiết, chặt chẽ và 
theo trình tự: 

- Phần mở đầu: phải nêu lên được tính cấp thiết của 
đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích nghiên 
cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Phần nội dung chính của luận dn: gồm các 
chương, số chương của mỗi luận án tuỳ thuộc vào từng 
chuyên ngành và để tài cụ thể: tổng quan, nội dung và 
phương pháp nghiên cứu, kết qua và những vấn để còn 
bàn luận. Cuối mỗi chương đều có kết luận. 

- Kết luận của luận án: phải khẳng định những kết 
quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất 
mới. Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và 
bình luận thêm. 

- Cuối luận án là danh mục tài liệu tham khảo (xếp 
theo hướng dẫn tại Phụ lục 7) và phụ lục (nếu có). 

Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả của 
người khác được sử dụng trong luận án. Phải nêu rõ cả 


135 


việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác 
ma. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn, 
bằng, biểu, công thức. đồ thị cùng những tài liệu khác) 
mà không chú dẫn tác gia và nguồn tài liệu thì luận án 
không được duyệt để bảo vệ. 

b. Hình thức luận án 

Luận án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, 
mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số 
trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Một bản luận 
án hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau: 

- Bìa luận án. (Phụ lục 4) 

Phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ, đú đấu tiếng Việt. 

- Trang phụ bìa (titÌle page). (Phụ lục 5) 

- Trang lơi cam đoan (Phụ lục 6). 

- Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) xếp theo 
thứ tự bảng chữ cái. Không lạm dụng chữ viết tắt. 
Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít 
xuât. hiện trong luận án. - Mục lục (không nên quá ti 
mì). 

- Mỏ đầu. 

- Các chương và kết luận của từng chương. Số thứ 
tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số 
Ảrập, không dùng số La Mã. Các mục và tiểu mục được 
đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau 
một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, số thứ hai chỉ 
số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ: 

Chương ä... 


136 


TẢ NEP 

“0i PT TT TRP:ói Dây TP 

v3: 20xt 

- Kết luận của luận án. 

- Danh mục tài liệu tham khảo. (Phụ lục 7). 
- Phụ lục (nếu có). 


ð. Tóm tắt luận án 


Tóm tắt luận án phải 1n chụp hoặc ìn typồ với số 
lượng khoang 80 - 100 bản, kích thước 140 x 210mm 
(khổ A4 gập đôi, đóng xén cẩn thận). Tóm tắt luận án 
phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được 
tây xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, 
đồ thị. Tóm tắt luận án được trình bày tối đa trong 24 
trang in trên hai mặt giấy, co chữ VnTime 11 của hệ 
soạn thảo Winword hoặc tương đương, chế độ đãn dòng 
là Exactly 17 pt; lề trên, lễ dưới, lề trái, lề phải đều là 2 
em. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy 
thì đầu bảng là lề trái của trang. 

Trình tự trình bày tóm tắt luận án: 

- Phần mở đầu nêu tính cấp thiết của đề tài, mục 
đích nghiên cứu. đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 
phương pháp nghiên cứu, những đóng góp mới và giới 
thiệu bế cục của luận án (số trang, số chương, sð bảng 
biểu, đề thị). 

- Phần nội dung chính trình bày tốm tắt nội dung 
từng chương, kết luận của mỗi chương và phải phản 


187 


ánh đúng kết cấu của luận án. 

- Phản kết luận phải ghi đây đủ toàn văn kết, luận 
của luận án. 

- Cuối bản tóm tất luận án là danh mục các công 
trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận 
án với đầy đủ thông tin về tên tác gia, tên bài báo công 
trình, tên tạp chí, nguồn, số, năm xuất bản, trang. 
Danh mục này có thể in trên bìa 3 của tóm tắt luận án. 
Bìa 1 và bìa 2 của tóm tắt xem Phụ lục 7và 8. 

6. Bảo vệ luận án 

ơ. Báo uệ ở bộ môn 

Đánh giá luận án ở bộ môn là buổi báo cáo khoa học 
để các chuyên gia trong và ngoài cơ sở đào tạo cho ý 
kiến đánh giá, nhận xét về bản luận án (bao gồm các 
mặt nội dung, phương pháp nghiên cứu, số liệu, kết 
quả, các kết luận...), những điểm được và chưa được, 
những điểm cần bổ sung và sửa chữa của luận án, và 
cuối cùng cần khẳng định luận án có thể đưa ra bảo vệ 
cấp nhà nước được hay chưa. Để đạt được mục đích 
trên, cơ sở đào tạo cần mời rộng rãi các nhà khoa học, 
các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng có liên quan đến đề tài 
luận án. 

Những điều kiện cân thiết đối uới nghiên cứu sinh 
trước khi tổ chức đánh giá ở bộ môn: 

- Có đủ các chứng chỉ quy định đối với cấp đào tạo 
tiến sĩ bao gồm: các môn học chung; các môn cơ sở và 
chuyên môn; các môn lựa chọn theo chuyên ngành; các 


138 


chuyên đề ở cấp tiến sĩ (quy định ở Điều 13 Quy chế 
Đào tạo sau đại học, Quy định số 647/GD-ĐT ngày 14- 
2-1996). Đối với những nghiên cứu sinh không có bằng 
thạc s1, các chứng chỉ nói trên có giá trị trong thời hạn 
5 năm kể từ ngày dự kiểm tra. 

- Có nhận xét của tập thể hướng dẫn về tỉnh thần 
thái độ học tập, nghiên cứu; nội dung và các kết quả 
mới đạt được của luận án, hình thức trình bày .. có đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu quy định ở Điều 21 Quy chế 
Đào tạo sau đại học không? 

- Kết quả nghiên cứu của luận án phải được công bố 
ít nhất trong 2 bài báo trên những tạp chí khoa học cấp 
ngành, tạp chí khoa học ngành ở nước ngoài hay tuyến 
tập Hội nghị khoa học. 

Bài báo của nghiên cứu sinh trên tạp chí khoa học 
cấp ngành trong nước cần phải được tạp chí công bố 
ngày nhận bài; tên của người phản biện, ý kiến tóm tắt 
của phản biện cùng với bài báo. Trong thời gian các tạp 
chí khoa học chưa thoả mãn các yêu cầu này thì khi xét 
các bài công bố của nghiên cứu sinh, 2 người giới thiệu 
luận án của Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn phải 
xem xét và có ý kiến về chăt lượng của các bài báo của 
nghiên cứu sinh. Chi khi nghiên cứu sinh đã có ít nhất 
2 bài báo khoa học cấp ngành có chất lượng thì luận án 
mới được đưa ra đánh giá ở bộ môn. 

Các bài báo trên tạp chí ngành không trùng lặp 
nhau về nội dung. Số lượng bài báo công bố vượt số 


139 


lượng quy định tối thiểu sẽ được xem xét khi đánh giá 
điểm luận án. 

- Nếu nghiên cứu sinh sử dụng toàn bộ hoặc một 
phản công trình khoa học của một tập thể đồng tác giả 
thì phải có đủ các chứng từ thể hiện sự đồng ý của các 
thành viên trong tập thể đó cho phép nghiên cứu sinh 
sử dụng. „ 

- Có 2 bản nhận xét của 2 người giới thiệu luận án. 
Hai người giới thiệu luận án phải có học vị và học hàm 
cùng chuyên ngành với đề tài luận án và phải ở hai cơ 
quan khác nhau. Trong các bản nhận xét giới thiệu 
luận án cần nêu rõ: tính bức thiết của đề tài nghiên 
cứu. sự hợp lý và độ tin cậy của phương pháp nghiên 
cứu, nội dung và các kết quả đạt được, những điểm mới 
của luận án, những ưu điểm và những thiếu sót, những 
điểm cần bổ sung và sửa chữa. Kết luận cúa bản nhận 
xét phải khăng định luận án có đáp ứng về nội dung và 
hình thức của luận án tiến sĩ (ghì ở Điều 23 Quy chế 
đào tạo sau đại học), cần sửa chữa hoặc không cần sửa 
chữa và đề nghị cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ 
luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. 

- Thành lập hội đông đánh giá luận án ở bộ môn: 

Sau khi có đủ các điều kiện quy định ở trên, khoa 
(phòng) phụ trách công tác đào tạo sau đại học trình 
Thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét, ra quyết. định thành 
lập Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn. 

Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn bao gồm: từ ð 


140 


đến 7 thành viên là các nhà khoa học có học vị tiến sĩ, 
tiến sĩ khoa học, hoặc chức danh phó giáo sư, giáo sư 
cùng chuyên ngành với để tài luận án, và một số nhà 
khoa học khác cùng ngành hoặc liên ngành có liên quan 
đến luận án. Hội đồng có chủ tịch, thư ký. hai người 
giới thiệu luận án. một thành viên đại diện cho tập thể 
hướng dân và các thành viên khác của Hội đồng. 

- Trình tự tiến bành buổi đánh giá luận ún ở bộ 
„món: 

~ Đại diện cơ sở đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, 
đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở 
bộ môn của Thủ trưởng cơ sở đào tạo, trình bày quá 
trình học tập và nghiên cứu của nghiên cửu sinh và các 
điều kiện đảm bảo để nghiên cứu sinh được báo cáo 
luận án ở bộ môn. 

- Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp đánh giá 
luận án, công bố thành phần Hội đồng có mặt đảm bảo 
điều kiện để Hội đồng có thể làm việc. 

- Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các chứng 
chỉ đã có của nghiên cứu sinh và khẳng định các chứng 
chỉ này đảm báo đầy đủ chương trình đào tạo sau đại 
học ở cấp tiến sĩ theo chuyên ngành của luận án (Điều 
18 Quy chế Đào tạo sau đại học). 

- Nghiền cứu sinh trình bày nội dung luận án, 
không đọc theo tóm tắt luận án hoặc theo văn bản đã 
chuân bị. Không hạn chế thời gian trình bày của 
nghiên cứu sinh. 


141 


- Hai người giới thiệu luận án đọc nhận Xét. 

- Các thành viên Hội đồng và những người tham dự 
đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến về những kết qua đạt 
được, những điểm mới của luận án, những vấn để chưa 
đạt, những điểm cần bổ sung và sửa chữa. 

- Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi và các ý kiến 
trao đối. 

- Nếu không còn vấn đề tranh luận, Hội đồng họp 
riêng, từng thành viên Hội đồng ghi ý kiến nhận xét và 
phiếu nhận xét. của mình (phải ghi rõ tán thành hay 
chưa tán thành để luận án được bảo vệ trước Hội đẳng 
chấm luận án cấp nhà nước). Sau đó Hội đồng thảo 
luận để thông qua kết luận của Hội đồng. 

- Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng. 
Rết luận của Hội đồng cần khẳng định: Tên để tài luận 
án phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, có 
trùng lặp về đề tài và nội dung với các luận án đã bảo 
vệ hay không; tính cấp thiết của đề tài; ý nghĩa khoa 
học của công trình, độ tin cậy của những kết quả mới 
đã đạt được, những vấn đề cần bổ sung, sửa chữa; và 
cuối cùng cần khẳng định công trình có đáp ứng được 
yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không (ca nội dung 
và hình thức luận án - theo Điều 23 Quy chế Đào tạo 
sau đại học). Nếu đáp ứng yêu cầu thì Hội đồng cho 
phép in tóm tắt luận án; thông qua danh sách những cở 
quan và cá nhân để gửi tóm tắt luận án (ít nhất 50 địa 
ch?). Những cơ quan và cá nhân được gửi tóm tắt phải 


142 


là những nơi quan tâm, nghiên cứu hoặc có thể ứng 
dụng những vấn đề trong luận án. 

Biên bản của cuộc họp đánh giá luận án cần ghi rõ: 

- Thành viên hội đồng có mặt (họ tên, học vị, học 
hàm, chuyên ngành, cơ quan trách nhiệm trong Hội 
đồng). 

- Khách tham dự (họ tên, học vị, học hàm, chuyên 
ngành, cơ quan công tác). 

- Chỉ tiết diễn biến buổi bảo vệ; những câu hỏi (ghì 
rõ họ tên, học vị, học hàm người hỏi) và trả lời của 
nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi. 

- Kết luận của Hội đồng về kết quả đạt được của 
luận án, nội dung, hình thức, chất lượng; quyết định 
cho phép In tóm tắt luận án (bản tóm tắt luận án cần 
phải phản ánh đầy đủ và trung thành nội dung và kết 
cấu của luận án). 

Nếu luận án có tính chất liên ngành thì tóm tắt 
luận án cũng phải được gửi tới các cơ quan và các nhà 
khoa học thuộc liên ngành đó. Danh sách này cần ghi 
đầy đủ họ tên, học vị, học hàm, chuyên ngành, đơn vị 
công tác của từng nhà khoa học và có xác nhận của cơ 
sở đào tạo. 

Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành việc đánh giá 
luận án ở bộ môn, cơ sở đào tạo làm thủ tục để nghiên 
cứu sinh trở về cơ quan cũ công tác. Khi có quyết định 
thành lập Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước, cơ sở 
đào tạo làm mọi thủ tục cần thiết để có thể đăng báo 


143 


ngày bao vệ, sau đó mời nghiễn cứu sinh trở lại cơ số 
đào tạo để báo vệ. Nghiên cứu sinh không được tham 
ơia vào quá trình tổ chức Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước. 

b. Bdo 0ệ luận án cứp nhà nước 

- Chuẩn bị hồ sơ của nghiên cứu sinh: 

Căn cứ vào kết quả đănh giá luận án ở bộ môn, vào 
kết luận của Hội đồng, nếu 3/4 số phiếu tán thành và 
sau khi bô sung sửa chữa luận án theo ý kiến Hội đồng, 
cơ sở đào tạo gửi hồ sơ tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xem 
xét để cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án 
tiến sI trước Hội đồng chấm luận án nhà nước. 

Hồ sơ gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Sau đại 
học) bằng bưu diện hoặc do cán bộ của khoa (phòng) 
phụ trách công tác đào tạo sau đại học của cơ sở đào tạo 
mang nộp trực tiếp. Tuyệt đối không giao hồ sơ cho 
nghiên cứu sinh mang nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi 
gìao hồ sơ cần lấy giấy hẹn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Vụ Sau đại học). | 

Thời gian xử lý hồ sơ để có quyết định thành lập Hội 
đồng chấm luận án cấp nhà nước không ít hơn 6 tuần 
và không quá 3 tháng kế từ ngày nhận hồ sơ. 

Hồ sơ gửi Bộ Giáo dục vz Đào tạo gồm có: 

1. Đơn xin bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh (xem 
Phụ lục số 3). 

2. Lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh (theo mẫu). 
có xác nhận của cơ quan cử đi học. 


144 


3. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bằng 
_ thạc sĩ (nếu có) trên giấy À4. 

4. Các chứng chỉ môn học hoặc bảng điểm các môn 
học cao học có chữ ký của thủ trưởng cơ sở đào tạo. Nếu 
là bản sao thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền. 

5. Biên bản buổi đánh giá luận án ở bộ môn có chữ 
ký của Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng và xác nhận 
của Thủ trưởng cơ sở đào tạo. 

Nếu luận án có các điểm cần bổ sung, sửa chữa thì 
phải có văn bản xác nhận cụ thể các điểm đã bổ sung và 
sửa chữa, có chữ ký của nghiên cứu sinh, người hướng 
dẫn nghiên cứu sinh và Chủ tịch hội đồng đánh giá. 

6. Hai bản nhận xét của những người giới thiệu luận 
án và các phiếu nhận xét của các thành viên hội đồng. 

7. Danh sách gửi tóm tắt luận án có xác nhận của 
thủ trưởng cơ sở đào tạo. 

8. Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo, trong đó cần 
nêu rõ tính chất thiết thực của đề tài, những kết quả 
chính của luận án, mức độ tin cậy, giá trị khoa học và 
thực tiên của những kết quả nghiên cứu của tác giả. 

9. Giới thiệu danh sách Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước do thủ trưởng cơ sở đào tạo ký đóng dấu với số 
lượng thành viên 15 thành viên, là những người có 
trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu theo hướng đề 
tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Đối với người lần 
đầu tham gia Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước cần 


145 


có lý lịch khoa học. 

10. Hai bản luận án đóng bìa mềm, không có thông 
tin về tên nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và cơ sở 
đào tạo trong cả bản luận án. 

11. Ba bản tóm tắt luận án, trong đó hai bản không 
có thông tìn về tên nghiên cứu sinh, người hướng dẫn 
và cơ sở đào tạo. 

12. Một bản trích yếu luận án, trong đó nêu rõ: mục 
đích và đối tượng nghiên cứu của luận án, các phương 
pháp nghiên cứu đã sử dụng, những kết quả chính và 
kết. luận. 

18. Hai bộ photocopy những bài báo công bố kết quả 
nghiên cứu của nghiên cứu sinh và ý kiến phản biện 
(nếu có); nhận xét. đánh giá của cơ quan có thẩm quyền 
như Hội đồng khoa học công nghệ hay Bộ phận phụ 
trách thẩm định kết quả ứng dụng đề tài luận án của 
cd sở ứng dụng, chứng nhận về quyền tác giả, bằng 
sáng chế hay giải pháp hữu ích (nếu có). 

14. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có 
công trình đồng tác giả). 

15. Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh 
và những văn bản quyết định về những thay đối trong 
quá trình đào tạo (nếu có). 

- Thành lập Hội đồng chấm luận ún cốp nhà nước: 

Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập gồm từ 7 thành viên, 
"trong đó có hoặc không có phản biện kín. Hội đồng 


146 


chấm luận án cấp nhà nước là những nhà khoa học có 
học vị, học hàm, có phẩm chất đạo đức tốt, có cùng 
chuyên ngành và am hiểu những vấn đề nghiên cứu 
trong luận án. Hội đồng chăm luận án cấp nhà nước 
làm việc độc lập và khách quan với Hội đồng đánh giá 
luận án ở bộ môn. 

- Những điều biện để tiến hành bảo uệ luận án cấp 
nhà nước 

Trong trường hợp cân thiết việc bảo vệ sẽ được tiến 
hành ở một cơ sở đào tạo sau đại học thích hợp do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định. 

Hội đồng gồm có: Chủ tịch, thư ký, 3.người phản 
biện và các uý viên Hội đồng. Số thành viên Hội đồng 
thuộc cơ sở đào tạo từ 2 đến 3 người, có thể không có đại 
diện tập thể hướng dẫn trong Hội đồng. Các thành viên 
của Hội đồng không được là người có quan hệ gia đình 
ruột thịt với tác giả luận án (như cha, mẹ, vợ, chồng, 
con, anh chị em ruột). Cán bộ hướng dân không được 
làm chủ tịch hoặc thư ký Hội đồng. 

Chủ tịch Hội đồng phải là người có cùng chuyên 
môn với đề tài luận án, có kinh nghiệm trong đào tạo 
sau đại học và trong chỉ đạo, điều khiển các buổi bảo vệ 
cấp nhà nước, chịu trách nhiệm về các hồ sơ liên quan 
đến việc bảo vệ cấp nhà nước của nghiên cứu sinh. 

Thư ký Hội đồng phải là người có cùng chuyên môn 
với đề tài luận án và hiểu biết các thủ tục bảo vệ luận 
án, có nhiệm vụ kiểm tra và chịu trách nhiệm về các hồ 


147 


sơ của nghiên cứu sinh và cả các bản nhận xét của các 
phản biện trước khi trình Chủ tịch Hội đồng chấm luận 
án cấp nhà nước ký duyệt các hồ sơ đó. | 

Người phản biện phải là những người có học vị, học 
hàm, am hiểu sâu luận án, có uy tín chuyên môn cao 
trong lĩnh vực khoa học đó, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tín nhiệm giao nhiệm vụ xem xét đánh giá 
luận án của nghiên cứu sinh. Người phản biện phải có 
trách nhiệm cao trong đánh giá trình độ khoa học của 
luận án. 

Những người phản biện không được là người trong 
cùng một cơ sở (bộ môn, phòng nghiên cứu, trạm, trại, 
nhà máy, xí nghiệp...), không được là đồng tác giả với 
người bảo vệ luận án trong các công trình công bố có 
liên quan đến đề tài luận án. 

Việc bảo vệ luận án tiến sĩ phải thực sự nghiêm túc, 
khách quan, dân chủ, thảo luận công khai với những 
câu hỏi của các thành viên Hội đồng và những người 
tham dự. 

- Trình tự buổi báo uệ uà kết luận chất lượng của 
luận án: 

Buổi bảo vệ luận án cấp nhà nước được tiến hành 
theo trình tự sau đây: 

+ Đại điện cơ sở đào tạo tuyên bố lý do, đọc quyết 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và để nghị Chủ tịch 
hội đồng điều khiển buổi họp. 

+ Chủ tịch hội đồng công bố danh sách thành viên 
có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công 


148 


bố chương trình làm việc. 

+ Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học của nghiên 
cứu sinh và các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh 
được bảo vệ luận án. 

+ Các thành viên Hội đồng và những người tham dự 
nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch 
khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh. 

+ Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung luận 
án trong thời gian không quá 30 phút (về tính cấp thiết 
của đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi 
nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, những kết quả 
đạt được, đặc biệt là những đóng góp mới của luận án 
và những kết luận, kiến nghị). Không được đọc theo 
bản tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn bị trước. 

+ Các phản biện đọc bản nhận xét. 

+ Thư ký Hội đồng đọc bản tổng bợp các nhận xét 
khác. 

+ Hội đồng và những người tham dự hỏi nêu câu hỏi 
để kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học 
của nghiên cứu sinh. 

+ Tác gia luận án trả lời các câu hỏi nêu ra. 

+ Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến bằng 
văn bản, trong đó cần đánh giá, nhận xét quá trình học 
tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, tiến trình thực 
hiện và tóm tắt những kết quả đạt được của luận án: 
những điểm mới, đề xuất mới... 

+ Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, bỏ 


149 


phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội 
đồng. 

Ban kiểm phiếu gồm 3 người (1 trưởng ban và 2 uý 
viên). Chủ tịch Hội đồng và người hướng dân không 
tham gia ban kiểm phiếu. Phiếu đánh giá đã được in 
sẵn, các thành viên Hội đồng phải ghì tên và ký vào 
phiếu đánh giá. Dựa vào hướng dẫn thang điểm dưới 
đây các thành viên tiến hành cho điểm vào phiếu bằng 
cách khoanh tròn vào điểm thích hợp. Phiếu không hợp 
lệ là phiếu không ghi tên, không ký tên, không cho 
điểm hoặc cho điểm 2 lần. Các phiếu không hợp lệ bị 
loại và chỉ tính điểm các phiếu hợp lệ. 

+ Trưởng ban kiểm phiếu công bố điểm đánh giá 
luận án.. 

+ Chủ tịch Hội đồng đọc quyết nghị của Hội đồng. 

+ Các đại biểu phát biểu ý kiến. 

+ Nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến. 

+ Chủ tịch Hội đông tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ. 

Sau khi đánh giá tán thành luận án, người bỏ phiếu 
có thể xem xét đánh giá luận án đạt loại xuất sắc hay 
không. Luận án được đánh giá xuất sắc nếu: 

+ Luận án có giá trị cao về khoa học, có đóng góp 
đáng kể trong việc bổ sung, phát triển và làm phong 
phú thêm kiến thức lý thuyết của khoa học chuyên 
ngành, được thể hiện qua các bài báo đã công bố, trên 
các tạp chí khoa học có uy tín về chất lượng khoa học ở 
trong và ngoài nước. 


150 


+ Luận án có giá trị khoa học và thực tiễn, kết quả 
của luận án đã được ứng dụng trên diện rộng và được 
đánh giá cao. 

- Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng để nghị 
công nhận hoặc không công nhận học vị tiến sĩ theo 
ngành nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

Nếu 100% thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu tán 
thành và xếp loại xuất sắc thì quyết định của Hội đồng 
cần nêu rõ lý do luận án đạt xuất sắc, kiến nghị cơ sở 
đào tạo, cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc Bộ 
Giáo dục và Đào tạo khen thưởng nghiên cứu sinh. 


TII - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẨN LƯU Ý KHI LÀM 
LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Lời mở đầu 

Lời mở đầu của bản luận văn, luận án cần phải 
ngắn gọn nhưng nhất thiết phải nêu cho được ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn, tính cấp thiết của đề tài; khối 
lượng của các tài hệu thực tế được đưa vào làm cơ sở cho 
công trình tới chừng mực đủ để đảm bảo cho các kết luận 
quan trọng: ưu điểm của phương pháp mình đã chọn và 
kết quả khoa học mới là ở chỗ nào tức là giá trị về mặt số 
lượng và chất lượng của các tài liệu thu thập được. 


2. Tổng kết các tài liệu tham khảo 


Chương đầu của luận văn, luận án thường dành để 


151 


tổng kết các tài liệu thuộc đề tài, nêu rõ lịch sử phát 
triển tri thức trong một lĩnh vực cụ thể. Cần sắp xếp 
những tài liệu này trong một mối quan hệ lôgic nhất 
định không nhất thiết phải làm bản liệt kê các công 
trình theo trình tự thời gian. 

Những cán bộ khoa học mới bắt tay vào hoạt động 
học thuật thường vấp phải khuyết điểm là cố xếp vào 
luận án nội dung của tất cả và bất kỳ loại tài liệu nào, 
liệt kê tất ca các tác phẩm khoa học, các bài phê bình 
và đoạn trích đã đọc qua mà không hề có ý định tìm ra 
và thâu tóm xem hiện tượng này hay hiện tượng khác 
đã được người ta phát hiện như thế nào, đã được hiểu 
như thế nào v.v.. Bởi vậy, để không quên làm sáng tổ 
các công trình thuộc phạm vị đề tài, phải dành sự chú ý 
chủ yếu để phát hiện bản chất của các hiện tượng trong 
lịch sử phát triển của nó. 

Cần phải nắm vững cách sàng lọc từ trong một khối 
lượng lớn các sự kiện,bỏ đi những cái gì phụ, ít quan 
trọng, không nên làm cho công trình khoa học thêm 
rườm rà, nặng nề bởi các tài liệu dẫn chứng, đoạn trích 
dân không thiết thực. 

Cần phải tiến hành xem xét toàn diện những tài 
liệu đã ấn hành trước đây của các nhà nghiên cứu khác 
theo đề tài của mình, nhằm đánh giá một cách khách 
quan và đúng đắn các công trình của những người đi 
trước, nhằm làm sáng tỏ hơn nữa giá trị khoa học của 
nó. 


152 


Đi Khi ngươi lam tuận văn, luận án không tìm thấy 
trong các sách mình tham khảo sự khẳng định về các 
nguồn gốc có từ trước của những quy luật nào đó, nên 
đã nhận là mình đã có công lao phát hiện ra hiện tượng 
nghiên cứu. Hoặc bản thân người nghiên cứu không có 
những cơ sở đầy đủ mà đã nêu ra quyền khoa học đầu 
tiên cho một nhà khoa học nào đó, để rồi về sau điều đó 
không được xác nhận. Vì thế, những kết luận quan 
trọng chỉ có thể nêu ra sau khi đã kiểm tra, chứng 
mình, cẩn thận, toàn diện và có sự trao đổi với các 
chuyên g1a. 

Điều quan trọng là để cho mục tổng kết các tài liệu 
tham khảo phục vụ đề tài vừa khá đầy đủ lại toàn diện 
sâu sắc cần trình bày ngắn gọn, không làm loãng vấn 
đề. Tất cả những gì có giá trị trong các công trình của 
những nhà khoa học đi trước, có quan hệ trực tiếp đến 
đề tài luận án đều cần phải hệ thống lại, cân nhắc và 
đánh giá một cách có phê phán. 

Một số đề tài có nhiều tài liệu tham khảo rộng, điều 
đó không có nghĩa là việc tổng kết tài liệu về đề tài phải 
chiếm một tỷ trọng lớn trong khối lượng của luận án. Ở 
đây không có một quy định nào làm mẫu, nhưng từ việc 
phân tích nhiều luận án có thể kết luận là với khối 
lượng khoảng 25 - 30 trang là đủ cho một bản tổng kết 
các nguồn tài liệu chính của bất kỳ một đề tài nào. 

3. Bảng chỉ dẫn sách tham khảo 

Bảng chỉ dẫn sách tham khảo cũng phai đáp ứng 


153 


những yêu cầu như đối với bản tổng kết tài liệu tham 
khảo. Không ít trường hợp những nhà phê bình luận án 
lại tìm hiểu bấn luận án bắt đầu bằng việc xem bản kê 
các tài liệu mà tác giả đã sử dụng và điều đó là hoàn 
toàn có lý. 

Đối với một chuyên gia có kinh nghiệm thường chỉ 
cần qua sự tìm hiểu tài liệu tham khảo cũng đủ để 
đánh giá đề tài này của người làm luận án, đủ để biết 
tác gia luận án có biết sử dụng những nguồn tài liệu 
quan trọng hay không. Nền lưu ý rằng, bản kê sách 
tham khảo trong bản luận án không phải là một, yêu 
cầu có tính chất hình thức mà là một trong những bộ 
phận hữu cơ và khá bản chất của luận án, phản ánh 
tính sáng tạo tự lập của nhà khoa học. 

Bảng chỉ dẫn sách tham khảo thường gồm hai bộ 
phận: a) các tài liệu tham khảo trong nước; b) tài liệu 
tham khảo nước ngoài. Trong mỗi bộ phận như thế thì 
tất cả các nguồn tham khảo như sách, bài báo, bản thảo 
v.v. được liệt kê theo trình tự vần chữ cái và có đánh số 
thứ tự. 

Trong bản chỉ đẫn sách tham khảo có thể ghi lại 
đầu đề của những tạp chí và tuyển tập. Cần phải ký 
hiệu chúng đầy đủ hoặc trong những đạng viết tắt 
như đã quy ước, bất luận trong trường hợp nào cũng 
không cho phép được tuỳ tiện, nhất là các nguồn tài 
liệu trích đẫn. Không cho phép đưa vào bản chỉ dẫn 
sách tham khảo những công trình không dính líu gì 


154 


đến bản thân bài viết của bản luận án và thực tế tác 
gia không hề sử dụng gì đến nó. Không nên đưa vào 
tài liệu tham khảo các loại sách giáo khoa, bách 
khoa toàn thư, số tay cẩm nang, các ấn phẩm loại 
phổ biến khoa học, báo, nếu cần sử dụng những ấn 
phẩm này thì cần trích chúng thành những đoạn 
ngay trong bản thảo, 

Trong các luận án thuộc ngành khoa học kỹ 
thuật đôi khi còn kèm phụ thêm danh sách liệt kê 
các bằng chứng nhận quyền tác giả và bằng sáng chế 
phát minh có liên quan đến công trình luận án. Điều 
đó sẽ giúp thuận lợi thêm việc sử dụng các tài liệu 
Ấy. 

Tốt nhất, việc khảo sát tài liệu theo mỗi một chương 
đều được kết thúc bằng những kết luận ngắn hoặc tóm 
tắt. Cần nêu rõ ra bằng một vài từ ngắn gọn, những cái 
gì mới, căn bản nhất, là kết qua khoa học của công 
trình nghiên cứu. 


4. Công tác chuân bị bảo vệ luận văn, luận án 


Sau kh: hoàn thành công việc trình bày kỹ thuật 
bản luận văn, luận án, cần tập trung chú ý cao độ đến 
giai đoạn cuối cùng rất quyết định, đó là việc chuẩn bị 
để bảo vệ bản luận văn, luận án. Ở đây không thể 
không nói thêm răng, cần phải nhớ đến câu châm ngôn 
phương Đông ngày xưa là: "Nêu trong 100 bước anh đã 
đi được 99 thì cũng chớ nên cho rằng anh đã đi được hết 


15o 


nửa đoạn đường". Đúng như vậy, biết làm một luận 
văn, luận án tốt chưa đủ mà còn phải biết cách bảo vệ 
nó. 

Theo thủ tục quy định thì luận văn, luận án phải 
được bảo vệ công khai trước hội đồng khoa học của 
trường đại học, viện nghiên cứu khoa bọc nơi được 
quyền nhận bảo vệ luận văn hoặc trước hội đồng cấp 
nhà nước. 

Việc chuẩn bị bảo vệ luận văn, luận án gồm mấy 
giai đoạn chủ yếu: 1) chuẩn bị bản báo cáo đề tài luận 
án; 2) chuẩn bị các loại tài liệu minh hoạ cho báo cáo; 3) 
chuẩn bị những câu trả lời căn cứ theo tỉnh thần các 
nhận xét và của những người trong và ngoài hội đồng. 

Đề cương báo cáo được xây dựng theo dạng của bản 
tóm tắt luận văn, luận án tức là tóm tắt những tài liệu 
cơ bản của công trình nghiên cứu. Khi viết báo cáo thì 
người bảo vệ cần chú ý đến tính đễ tiếp thu của nội 
dung trình bày. Điều quan trọng là cách dùng ngôn ngữ 
làm sao vừa rõ ràng lại phải dễ tiếp thu không những 
đối với thành viên hội đồng mà còn đối với tất cả những 
người có mặt, có chuyên môn hoặc có khi rất xa với 
chuyên môn của người trình bày luận văn, luận án. 
Điều đó không có nghĩa là báo cáo phải viết trong một 
dạng quá giản đơn có tính chất đại chúng. Trái lại, 
người bảo vệ phải đặt cho mình nhiệm vụ là làm sao 
cho bản báo cáo thật khoa học, chặt chẽ về mặt nội 
dung và lại dễ hiểu cho đông đảo người nghe. 


156 


5. Bao vệ luận văn, luận án 


Nên nhớ lại những lời khuyên của nhà luật học 
người Nga nổi tiếng, nhà hùng biện trứ danh ở toà án 
và rất sành sỏi văn học Nga A. F. Kon) đối với các diễn 
giả. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu mấy đoạn: 

- "Vấn đề nắm càng chắc thì càng ít mất bình tĩnh. 
Mức độ hỗi hộp tỷ lệ nghịch với lao động bỏ ra cho công 
tác chuẩn bị. 

- "Nên nói to, rõ, rành mạch, không nên nói đơn 
điệu, nên nói đơn gian và diễn cảm. Trong giọng nói cần 
biểu lộ rõ sự tỉn tưởng, có sức thuyết phục”. 

- "Giọng nói tốt nhất là nên thay đối, kết hợp với nội 
dung và ý nghĩa của câu nói”. 

- "Cử chỉ làm cho lời nói thêm sinh động, nhưng cần 
sử dụng cử chỉ cho thận trọng". 

- "Không nên ởi đi lại lại trên điễn đàn, không nên 
có một cứ chỉ đơn điệu". 

- Hình thức diễn đạt đơn giản, dễ hiểu... 

- "Để cho bài thuyết trình có kết quả thì cần thu hút 
sự chú ý của người nghe đó là điều quan trọng nhất và 
cũng là việc làm khó khăn nhất... nghĩa là những câu 
nói đầu tiên của tia giả phải hết sức đơn giản, đề 
nghe, dễ hiểu và hay... 

- "Phải ngắn gọn - ÄN4i bỏ tất cá những gì thừa 
không có lên quan đến nội dụng chì làm loãng và rườm 
rà thêm, làm bại cho bản thuyết trình. 

- Cần phải gói gọn bài thuyết trình khi kết thúc, có 


157 


nghĩa là phải có sự liên hệ với phần đầu". 

- "Để cho bài nói thêm đạt thì điều quan trọng là ý 
của diễn giả phải được trôi chảy. Nếu ý lại chuyển đột 
ngột từ đối tượng này sang đối tượng khác, đứt quãng, 
thì bài nói kiểu ấy rất khó nghe. Phải xây dựng dàn bài 
sao cho ý thứ hai toát ra ngay từ trong ý thứ nhất, ý 
thứ ba đi từ ý thứ hai, v.v.. Sao cho có sự chuyển tiếp tự 
nhiên từ vấn đề này sang vấn đề khác. 

Tốt nhất là bài nói đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và đầy 
đủ ý nghĩa sâu sắc". 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng với thời gian quy 
định chính thức là 30 phút hoàn toàn đủ để trình bày 
thực chất của bất kỳ một công trình nghiên cứu nào 
trong phạm vĩị luận án tiến sĩ. Phần mở đầu của bài nói 
cần ngắn gọn. Trong đó cần phải nêu lên được cả ý 
nghĩa lý thuyết lẫn thực tiễn của đề tài, nêu lên cơ sở 
cho việc chọn phương pháp hệ và nêu bật cho được 
những dẫn liệu khoa học thu thập được hoàn toàn thoả 
mãn cho việc giải đáp những vấn đề đã đặt ra. Số thời 
gian nhiều nhất trong báo cáo cần chú ý dành cho việc 
làm sáng tó các kết quả khoa học mới vừa thu thập 
được. Tính chất ngắn gọn của ngôn ngữ và tính thuyết 
phục trong cách chứng mình (dẫn chứng) sẽ được sự hỗ 
trợ của các tài liệu mình hoạ do người làm luận án chọn 
lựa chu đáo. Các bản sơ đồ, phụ lục minh hoạ được 
đánh số và sắp xếp theo số thứ tự tương ứng với việc 
trình bày vấn đề của báo cáo, ảnh phải sắp xếp thế nào 


158 


để khi trình bày báo cáo viên giới thiệu chúng không bị 
khó khăn nào làm trở ngại, đồng thời làm cho mọi 
người tham dự trong phòng hội nghị của hội đồng đều 
có thể trông rõ. 

Đôi khi để minh hoạ, báo cáo viên còn có thể dùng 
cả máy chiếu hình, máy chiếu phim, máy ghi âm. 

Khi trả lời những câu hỏi và ý kiến phát biểu của 
các phần biện và thành viên của hội đồng chỉ. cần đề 
cập đến bản chất của sự việc. Người bảo vệ luận án cần 
thể hiện được tính khiêm tốn trong khi đánh giá các kết 
quả khoa học của mình và phải tỏ ra lịch thiệp trong 
quan hệ đối với những người phát biểu nhận xét về báo 
cáo của mình. 

Việc bao vệ luận án được tiến hành trên trình độ 
nguyên tắc cao. Người bảo vệ luận án phải có tỉnh thần 
chịạu đựng và bình tĩnh trong thảo luận các kết quả 
công trình nghiên cứu của mình ngay cả khi có những 
nhận xét mang tính chất phê phán mạnh mẽ đi nữa. 

Chuẩn bị để bảo vệ luận án đòi hỏi người bảo vệ 
phải có một số kỹ năng trong cách phát biểu trước quần 
chúng. Do vậy, hướng dẫn cho mỗi nghiên cứu sinh và 
cán bộ khoa học tập dượt trước cách phát biểu, thành 
công của luận án chắc chắn sẽ cao hơn. 


1ã9 


PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC 1: 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC... 
(Ghi tên trường) 


Họ và tên người làm luận văn 


Tên luận văn (viết to) 


LUẬN VĂN CỬ NHÂN 


HÀ NỘI - 2001 


161 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 


Nguyễn Tuấn Duy 


HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SÁẢN CỐ ĐỊNH TRONG 
CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NƯỚC TA 


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC KINH TẾ 


Chuyên ngành: Kế toán-tài vụ và phân tích 
hoạt động kinh tế 
Mã số: 5-02-II 





Hà Nội - 2001 


162 


PHỤ LỤC 2: 


Luận án được hoàn thành tại: 


Người hướng dần: 


Người nhận xét thứ nhất: 

(Họ và tên, học vị, chức vụ khoa học) 

Người nhận xét thứ hai: 

(Họ và tên, học vị, chức vụ khoa học) 

Cơ quan nhận xét: 

(Họ và tên của người đại diện, chức vụ hành 
chính) 


Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án 
cấp nhà nước họp tại cơ sở đào tạo vào hồi 
Ngày 


Có thể tìm hiểu luận án tại: 
* Thư viện Quốc gia 
* Thư viện cơ sở đào tạo 





1683 


PHỤ LỤC 3: 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc 


ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Đồng kính gửi: (tên cơ sở đào tạo)... 
Tên tôi là: 
Công tác tại: 
Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh hình thức đào 
Oh 02/20ssuảng thời hạn từ... đến.... theo quyết định 


sô /GD-ĐT ngày...... tháng...... năm... của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

Sau một thời gian học tập và thực hiện nghiên cứu 
đề tài, đến nay tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với đề 
tài: 

Thuộc số chuyên ngành: 

Mã số chuyên ngành: | 

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy 
định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo luận án của mình 
tại cơ sở đào tạo và đã được Hội đồng đánh giá luận án 
cấp cơ sở thông qua. 

Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng 
chấm luận án cấp nhà nước. 

Tôi xin trân trọng cam ơn. 
Ngày tháng năm 
Người làm đơn ký tên 


164 


PHỤ LỤC 4: Bìa luận án có in chư nhũ 
Khổ 210x297mm 


BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO BÔ CHỦ QUẢN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


TỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác gia luận án 


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


LUẬN ÁN TIẾN SĨ... 


(gh1 ngành của học vì rên công nhân) 


Tên thành phố - năm 





165 


PHỤ LỤC 5: Mẫu trang phụ bìa luận án (tile 
page) 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÔ CHỦ QUẢN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác giả luận án 


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


Chuyên ngành: 
Mã số: 


LUẬN ÁN TIẾN SĨ............. 
(ghi ngành của học vị được công nhận) 


Người hướng dẫn khoa học: 
1. 
2. 





Tên thành phố - năm 


166 


PHỤ LỤC S6: 
Mẫu lời cam đoan có thể viết như sau: 


LỒI CAM ĐOAN 


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của 
riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là 
trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 
công trình nào khác. 


TÁC GIÁ LUẬN ÁN (ký và ghỉ rõ họ tân) 


167 


PHỤ LỤC 7”: 

7.a. Hướng đân xếp danh mục tài liệu tham 
khảo 

1. Tài liệu tham khảo bao gồm những sách, ấn 
phẩm, tạp chí, bài tạp chí... đã đọc và được trích dẫn 
hoặc được sử dụng về ý tưởng vào luận án và phải được 
chỉ rõ việc sử dụng đó trong luận án. 

2. Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng theo 
từng ngôn ngữ (Việt, Nga, Ảnh, Pháp, Đức...). Tài liệu 
đã đọc, tham khảo, trích dẫn, sử dụng trong luận án 
bằng thứ tiếng nào thì xếp vào khối tiếng đó. Giữ 
nguyên văn không dịch, không phiên âm các tài liệu 
bằng tiếng nước ngoài, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, 
. Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít 
người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo 
mỗi tài liệu). 

3. Trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo 
theo từng khối tiếng theo nguyên tắc thứ tự ABC của 
họ tên tác ga: 

- Tác giả nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo HỌ tác 
giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối 
tiếng Việt). 

- Tác giả Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo TÊN tác 
giả mà không đão lộn trật tự họ tên của tác giả. 

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự ABC 
theo từ đầu của tên tài liệu. 

4. Các tài liệu tham khảo khi hệt kê vào danh mục 


168 


phải đây đủ các thông tin cân thiết và theo trình tự 
sau: 

Số thứ tự, họ và tên tác giả, tên tài liệu (n 
nghiêng), nguồn (tên tạp chí, tập, số, năm; hoặc tên 
Nhà xuất bản, nơi xuất bản), trang hoặc số trang đối 
với sách. 

Số thứ tự ở đây được đánh số lên tục từ 1 đến hết 
qua tất ca các khối tiếng. 

5. Trích dẫn vào luận án: tài liệu tham khảo trích 
dẫn trong luận án cần được trích dẫn theo số thứ tự của 
tài liệu ở danh mục này của luận án và số thứ tự đó 
được đặt trong ngoặc vuông. 

Đối với tài liệu là các bài ở tạp chí hay báo cáo 
trong Ký yếu Hội nghị, số trang của bài đó trong danh 
mục đã được chỉ rõ từ trang nào đến trang nào thì khi 
trích đân chỉ cần đặt số thứ tự của bài đó trong ngoặc 
vuông, ví dụ [15]. 

Đốt với tài liệu là sách, khi đặt số thứ tự của tài 
liệu đó cần chỉ rõ đoạn vừa được trích dẫn ở trang nào 
của sách với số đầu tiên trong ngoặc là số thứ tự của tài 
liệu, số thứ hai là số trang của đoạn trích dẫn, ví dụ 
(25, tr.105) hoặc {25, tr.132-187]. 

Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác 
nhau, số thứ tự của các tài liệu được đặt độc lập trong 
từng ngoặc vuông, ví dụ [15], [16], [23], 1421. 

7b. Danh mục tài liệu tham khảo 

[1). G.Bandzeladze: Đạo đức học, Nxb. Giáo dục, 


169 


Hà Nội, 1985, t.I, tr.342. 

[2] Nguyễn Trọng Chuẩn: Đôi điều suy nghĩ uê giá 
trị uù sự biến đổi của cóc giá trị khí nước tu chuyển 
sang nên kinh tế thị trường, Tạp chí Triết học, số 1, 
tháng 3 - 1995, tr.3-5. 

[3] Mai Ngọc Cường (chủ biên): Các học thuyết kinh 
- tế, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 1993. 

[4] Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, tr.951. 

[ð] Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương bhoá VIH, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.111. 

[6] Đại học Quốc gia Hà Nội: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh uê xây dựng uăn hoá Việt Nam, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.286. 

f7] Ngô Đình Giao (chủ biên): Môi trường kính 
doanh uà đạo đức kinh doanh, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
1997. 

(8] Matsushita Konosuke: Nhán sự chìa khoá của 
thành công, Nxb. Giao thông, Hà Nội, 1999, tr.142. 

[9 N.Konrat: Phương Đông uà phương Tôy, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 1996. 

[10] Phan Huy Lê - Vũ Minh Giang: Các giá trị 
truyền thống uờ con người Việt Nam hiện nay, Đề tài 
KX-07-02, Hà Nội, 1996. 


170 


PHỤ LỤC 8: Mẫu bìa tóm tắt luận án 
Khổ 140 x 200mm 


BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CHỦ QUẢN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác giả luận án 


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


Chuyên ngành: 
Mã số: 


TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
(ghi ngành của học vị được công nhận) 


Tên thành phố - năm 





171 


PHỤ LỤC 9: Mẫu bìa 2 tóm tắt luận án 
Khổ 140 x 200 mm 


Người hướng dẫn khoa học: 
(ghì rõ họ tên, chức danh khoa học, học vì) 





TH i0 T2 1226 sss4seG0igsdtcidtiatstreafagfidtyaagtiee 


PHAN DIỆT 22/060: s0ac i64 6240862ãedg)0M0altsiaskosi8fbcstkfivoks 


Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án 


cấp nhà nước họp tại vào hồi......... gIỜ......ngày..... 
tháng......năm...... 


C6 thể tìm hiểu luận án tại thư viện............ 


(gh1 tên các thư viện nộp luận án). 





172 


TÀI LIÊU THAM KHẢO 


I. A.P. Séptalin: Phương. phúp nhận thức biện 
chứng, Nxb. Sách giáo khoa Mác - Lênn, Hà Nội, 1987, 

2. Vũ Cao Đàm: Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
hoc, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1997. 

3. Vũ Cao Đàm: Nghiên cứu hhoa học- phương pháp 
luận uà thực tiên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1999. 

4. Lê Hữu Nghĩa - Phạm Duy Hải: Tư duy khoa học 
trong gia! đoạn cách mạng khoa học - công nghệ, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 

ð. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân 
viện Báo chí và tuyên truyền: Khoa học luận đại cương, 
Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 

6. P.T. Prikhodko: 76 chức uà phương phúp công tác 
nghiên cứu bhoa học, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 
1972. 


173 


MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Lời mở đầu 
Chương I: Những vấn đề chung về khoa học 
và công nghệ 
[. Khoa học và công nghệ 
II. Phân loại khoa học 
[IL Tư duy khoa học 
IV. Bộ môn khoa học 
Chương II: Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 
I. Những vấn đề chung về phương pháp 
IL Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học 
HI. Một số phương pháp nghiên cứu trong khoa 
học xã hội 
Chương III: Phương pháp lựa chọn và triển 
khai đề tài khoa học 
I. Đề tài khoa học 
IL Trình tự nghiên cứu một để tài khoa học 
Chương IV: Luận văn và luận án khoa học 
L Luận văn khoa học 
{I. Luận án khoa học 
II. Một số vấn đề cần lưu ý khi làm luận văn, 
luận án 
Phụ lục 
Tài liệu tham khảo 


Trang 


111 
123 


151 


161 
178 


175 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TRẤN ĐÌNH NGHIÊM 
Biên tận: TS. LÊ VĂN YÊN 
THÁI TRỌNG VINH 
Trình bày, bìa: CAO QUÝ 
Sửabảnin: . BAN LÝ LUẬN 


In 1.500 cuốn, khổ 18 x 19em, tại Nxb. Chính trị quốc gia 
Giấy phép xuất bản số: 19 - 712/CXB - QLXB cấp ngày 11 
thăng 7 năm 2000. 

In xong và nộp lưu chiều tháng 3 năm 2001. 





NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
24 Quang Trung - Hà Nội 
ĐT: 9422008 FAX: 84.4.9421881 








TÌM ĐỌC 


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
PHÂN VIÊN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
BỒ MÔN KHOA HOC LUẬN 


- KHOA HỌC LUẬN ĐẠI CƯƠNG 
( GIÁO TRÌNH ĐÀO TAO CỬ NHÂN ) 


TRẦN XUÂN SẦM ( Chủ biên ) 

- TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN MÁCXÍT 


VŨ CAO ĐÀM 
- NGHIÊN CƯU KHOA HỌC - PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
VÀ THỰC TIÊN 


là=- pháp nghiên cứu 


2W. [| _ sá:pms 


0010 
12 = Ôn 


